PHONG CÁCH 



nha xuất bản 
LAO ĐỘNG - XA HỘI 


® ộolphobọọte” 


LỜI TựA 

Ebook miễn phí tại: www.Sachvui.Com 

Có lẽ cụm từ “Public Relations” hay còn gọi là “PR” không còn xa lạ với 
nhiều người, đặc biệt là giới trẻ - những người năng động, nhiệt huyết và 
sáng tạo. Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều cơ hội để thành công trong sự nghiệp, 
cũng như có nhiều cơ hội được học tập ngành nghề m ình yêu thích. Ngành 
PR ra đời và nhanh chóng phát triển là một tất yếu khách quan, tạo ra môi 
trường rộng lớn đầy thách thức cho các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo và đóng 
góp tài năng cho xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế ở nước ta hiện nay, chưa có 
nhiều trường lớp chính quy đào tạo chuyên ngành PR một cách bài bản. Đa 
số các chuyên viên PR đang hoạt động trong lĩnh vực này đều đi lên và thành 
công từ những trải nghiệm, những bài học kinh nghiệm thu lượm được trong 
công việc. Điều đó cũng gây không ít hoang mang, bối rối cho những bạn trẻ 
mới vào nghề hoặc những người đã đi làm một thời gian nhưng vẫn cảm 
thấy mình chưa hiểu thật đầy đủ về PR. Cuốn sách Phong cách PR chuyên 
nghiệp sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức thực tế bổ ích, vì đây là đúc kết 
kinh nghiệm của những người tâm huyết và nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực 
PR. 

Sự cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng trở nên khốc liệt, nên để đứng 
vững, sống sót và phát triển, thành công trên thị trường, các doanh nghiệp 
cần sáng tạo và thừa nhận tầm quan trọng của truyền thông. Thật vậy, nếu 
một doanh nghiệp hoạt động tách rời hay không cần, không sử dụng đến 
truyền thông thì doanh nghiệp đó không thể tồn tại, phát triển bền vững 
được. Và một trong những công cụ đưa thông tin tiếp cận công chúng, khắc 
sâu vào tâm trí công chúng và để lại những tình cảm tốt đẹp là PR. Chính vì 
lý do đó, nên hiện nay các công ty rất chú trọng đầu tư cho PR - một hoạt 
động có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và phát triển 
thương hiệu. 

Ở Việt Nam, có một số cuốn sách đã xuất bản viết về PR, tuy nhiên chúng 
mới chỉ dừng lại ở việc đề cập đến vấn đề mang tính lý thuyết, lập kế hoạch, 
chân dung người làm PR cùng những tố chất, nghệ thuật PR. Khác với 
những cuốn sách ấy, Phong cách PR chuyên nghiệp đi sâu vào quy trình làm 
việc của một chuyên viên PR trong môi trường kinh doanh thực tế. Cung cấp 
cho độc giả những phương pháp, những hướng dẫn cụ thể, nên đọc xong 
cuốn sách này ít nhiều khi đặt bút xuống viết một thông cáo báo chí, bạn sẽ 
biết bắt đầu từ đâu. Khi muốn tiếp xúc với một phóng viên, bạn sẽ biết mình 
nên làm gì đầu tiên. Mỗi một quy trình, mỗi một kỹ năng được đề cập trong 
cuốn sách đều xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế mà chúng tôi tích lũy 



được trong quá trình làm việc cho các công ty truyền thông, các doanh 
nghiệp và giảng dạy tại các trường đại học cũng như huấn luyện cho các 
doanh nghiệp. Đó chính là điểm đặc biệt giúp cuốn sách được nhiều người 
đánh giá là có tính thực tiễn cao. 

Đọc Phong cách PR chuyên nghiệp , bạn như mang cả lớp học PR tiền 
triệu về nhà. 



LỜI MỞ ĐẦU 

ĐỐI TƯỢNG BẠN ĐỌC 

Cuốn sách Phong cách PR chuyên nghiệp được viết dành cho các nhân 
viên PR, marketing, nhân viên phòng đối ngoại, những người làm việc trong 
các công ty truyền thông, những bạn trẻ yêu thích ngành truyền thông nói 
chung, PR nói riêng và các bạn sinh viên đang theo học ngành quản trị k inh 
doanh, marketing, PR và quảng cáo, báo chí cùng những chuyên ngành khác 
nhưng muốn tìm hiểu về công việc của người làm PR. Cuốn sách rất hữu ích 
cho những ai mới bước chân vào lĩ nh vực PR và cảm thấy mọi thứ còn khá 
mới mẻ, lạ lẫm, đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu và dành cho những 
ai muốn nâng cao hiệu suất công việc, vốn hiểu biết của mình. Mục tiêu của 
chúng tôi khi viết cuốn sách là cung cấp những chỉ dẫn co bản nhất, những 
phưong pháp thường sử dụng nhất cho một nhân viên PR. Chúng tôi ví cuốn 
sách này như là một cẩm nang “nghệ thuật nấu ăn”, hướng dẫn cho bạn 
tường tận từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến chế biến thành phẩm như thế 
nào. Bạn sẽ được trang bị các phưong pháp để viết một thông cáo báo chí 
hiệu quả, quy trình co bản nhất để tổ chức một buổi họp báo, cung cấp các 
kỹ năng để bạn tạo dựng quan hệ với nhà báo, cũng như cách làm việc hiệu 
quả với Agency và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bạn còn được tiếp cận với 
những ví dụ cụ thể và phụ lục để có thể nhanh chóng ứng dụng vào thực tế 
cho công việc hiện tại hoặc tưong lai. 

NỘI DƯNG CUỐN SÁCH 

Cuốn sách gồm bốn phần, đề cập những điều co bản nhất của một người 
làm PR - những công việc mà các nhân viên PR phải đối mặt và làm hàng 
ngày. 

Cuốn sách mở đầu với phưong pháp viết thông cáo báo chí (TCBC). Là 
nh ân viên PR, dù bạn làm trong doanh nghiệp hay trong Agency thì thông 
cáo báo chí là điều co bản, đầu tiên mà một người làm PR cần nắm rõ, bạn 
không thể trở thành một chuyên viên PR giỏi mà không biết viết TCBC. 
Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một bố cục chuẩn của TCBC 
và phưong pháp dễ dàng nhất để bạn dù không phải là nhà báo, không tốt 
nghiệp từ khoa văn, không giỏi ngôn ngữ cũng có thể viết được một TCBC 
thành công. Với những ví dụ cụ thể và phần phụ lục các mẫu TCBC rất hữu 
ích cho bạn khi viết TCBC. 

Phần II tập trung vào những vấn đề mà bạn cần lưu ý khi làm việc với giới 



truyền thông, bản chất của PR là tạo sự kiện, và để cho báo chí nói về mình. 
Làm sao để tin tức của công ty bạn thường xuyên được xuất hiện trên các 
phưong tiện truyền thông, làm sao để phóng viên trực tiếp gọi điện đến 
phòng PR nhờ sắp xếp một cuộc phỏng vấn hay để lấy thông tin cho bài viết 
của mình. Tất cả những điều đó chính là co hội để quảng bá hình ảnh công ty 
với công chúng. Dĩ nhiên, với số lượng doanh nghiệp khổng lồ như hiện nay 
thì phóng viên không thể nhớ hết tên các công ty cũng như nhân viên PR. 
Chỉ những nhân viên PR, những công ty nào tạo dựng được mối quan hệ tốt 
với họ thì họ mới tìm đến khi cần lấy thông tin viết bài. Phần này đưa ra 
những lời khuyên co bản và thiết thực nhất, những điều bạn nên làm và 
không nên làm khi tiếp xúc với nhà báo cũng như các kỹ năng duy trì mối 
quan hệ, những điều tưởng chừng như rất đon giản nhưng nhiều người lại 
thường bỏ qua. 

Phần III trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để tổ chức một buổi họp 
báo hiệu quả. Công việc của nhân viên PR là thường xuyên tổ chức những 
buổi họp báo để cung cấp thông tin cho phóng viên và để phóng viên có 
những trải nghiệm với công ty. Tuy nhiên, nếu không có phưong pháp, kỹ 
năng thì quả thật đây không phải là công việc dễ dàng vì có rất nhiều tiểu tiết 
bạn có thể bỏ qua. Bạn được cung cấp một quy trình tổ chức họp báo với đầy 
đủ công việc và được phân chia rõ ràng, cụ thể cho các bộ phận. Với quy 
trình này, mỗi khi tổ chức họp báo bạn sẽ không phải lo lắng xem mình nên 
bắt đầu từ đâu nữa. 

Phần IV viết về kỹ năng làm việc với Agency. Cho dù một doanh nghiệp 
lớn đến đâu chăng nữa thì có nhiều công việc họ cũng phải thuê các Agency 
bên ngoài để hỗ trợ. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Agency không phải 
lúc nào cũng tốt đẹp. Và không phải sự kết hợp nào cũng tạo ra những kết 
quả ngọt ngào. Phần này sẽ giúp các bạn dù làm việc cho doanh nghiệp hay 
Agency cũng biết cách phối hợp với nhau hiệu quả. Từ việc lựa chọn 
Agency đến những khó khăn, thuận lợi khi trở thành đối tác. Tất cả những 
điều này có thể bạn đã biết vì nó quá hiển nhiên, nhưng trong cuốn sách này 
chúng tôi giúp các bạn hệ thống lại và có những hướng dẫn cụ thể cho công 
việc của mình . 



LỜI CẢM ƠN 

Trước tiên, cuốn sách Phong cách PR chuyên nghiệp là một cơ hội quý giá 
để hai chúng tôi có dịp làm việc cùng nhau. Đây là tác phẩm đầu tay và khi 
hoàn thành cuốn sách này, chúng tôi cảm thấy tự tin và có nhiều động lực 
hơn để cho ra đời những cuốn sách có giá trị tiếp theo trong tương lai. Cuốn 
sách tâm huyết này được hoàn thành bởi sự giúp sức của rất nhiều người. 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người thân đã luôn ở 
bên cạnh để ủng hộ và chia sẻ với chúng tôi nhiều điều. Không có sự động 
viên, khuyến khích của họ, chúng tôi sẽ không làm được bất cứ việc gì. 

Chúng tôi cũng xin cảm ơn Phương Thảo, Hoàng Vương, Alvin... đã giúp 
đỡ chúng tôi rất nhiều trong quá trình thu thập tài liệu và tìm hiểu nhu cầu 
bạn đọc, cũng như chứng minh được đây là cuốn sách đầu tiên trên thị 
trường có những chỉ dẫn cụ thể cho người làm PR. 

Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến giảng viên Nguyễn Đông Triều; chị Trần 
Trà My, Chuyên viên Marketing của HELP Corporation; anh Nguyễn Quang 
Huy, Trưởng phòng Sự kiện Công ty TNHH Truyền thông MiO - những 
người đã đóng góp ý tưởng, nhận xét bản thảo đầu tiên của cuốn sách. 

Trong quá trình giảng dạy, chính những câu hỏi của sinh viên, học viên 
các lớp PR đã tạo niềm cảm hứng và động lực để chúng tôi bắt tay vào viết 
và hoàn thành cuốn sách. 

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn Công ty cổ phần Sách Alpha đã đồng ý 
xuất bản cuốn sách này mặc dù chúng tôi chưa phải là những người viết sách 
chuyên nghiệp. Sự can đảm, dám đầu tư của họ khiến chúng tôi cảm kích. 

Và bạn đọc, những người đang và sẽ cầm trên tay cuốn sách Phong cách 
PR chuyên nghiệp , chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ mang lại lợi ích thiết thực 
cho các bạn, là hành trang đầu tiên cho các bạn bước vào lĩnh vực PR. Lần 
đầu tiên viết sách không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong chờ 
nhận được những góp ý chân thành của các bạn, để những lần tái bản sau 
được hoàn thiện hơn. 


NHÓM TÁC GIẢ 



Phần I - CÁCH VIẾT THÔNG CÁO BÁO 

CHÍ 


1. VAI TRO CUA THONG CAO BAO CHI 

Công việc chính của một nhân viên PR là làm sao để giới truyền thông 
chuyển tải thông tin của công ty/ doanh nghiệp mình đến với các đối tuợng 
công chúng khác nhau. Có rất nhiều công cụ để nhân viên PR thục hiện việc 
chuyển thông tin đến với nhà báo và thông cáo báo chí (TCBC) là một trong 
những công cụ đó. TCBC còn đuợc gọi là Press Release, là bài viết mang 
thông tin chính thức của một doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, cá nhân... gửi 
đến các co quan thông tấn báo chí. Nhò đó các co quan truyền thông này 
giúp công ty, tổ chức... đua tin về một sự kiện, chính sách, hoạt động hay 
kết quả nào đó mà công ty muốn công chúng biết. 

TCBC thuờng gắn với các sự kiện (khai truong, động thổ, tiệc mừng, giải 
thưởng, cuộc thi, v.v...) hoặc vấn đề xảy ra (khủng hoảng doanh nghiệp, 
thay đổi chính sách, hoạt động doanh nghiệp, v.v...). 

Bên cạnh đó, TCBC còn đuợc xem là cầu nối giữa PR với giới truyền 
thông và công chúng. Nhờ có TCBC mà ba bên này hiểu đuợc công việc của 
nhau, công ty có thể chuyển tải đến công chúng những điều mình muốn nói, 
công chúng biết đuợc công ty đang hoạt động nhu thế nào, có chuông trình 
gì... Còn nhà báo sẽ có thông tin cho những bài viết của mình. Điều quan 
trọng nhất của TCBC là sẽ cung cấp thông tin cho giới truyền thông. Mỗi 
mẫu tin đua ra từ bản thông cáo báo chí sẽ đuợc các báo khai thác ở những 
khía cạnh khác nhau. Ví dụ nhu với thông tin “Piaggio sẽ sản xuất xe máy tại 
Việt Nam vào năm 2009”, báo Đầu tư sẽ khai thác khía cạnh nhà máy sản 
xuất xe Piaggio Việt Nam, số vốn đầu tu, công suất và giấy phép đầu tư; còn 
tạp chí Ôtô & Xe mảy sẽ viết chi tiết về “Vespa LX Việt Nam”. Ngoài ra, 
TCBC còn giúp công ty giải đáp câu hỏi của dư luận, đặc biệt là trong các 
cuộc khủng hoảng hoặc giải đáp những thắc mắc của khách hàng khi có sự 

r 

/V 

CÔ. 

Để viết TCBC hiệu quả, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu mô hình truyền 

thông hai bước do E. Katx và Lazarsfed- đề xuất, trong đó thông tin được 
tiếp nhận bởi những “người gác cửa” chủ chốt (thường là những thủ lĩnh tư 
tưởng), sau đó họ sẽ tiếp tục diễn giải cho giới công chúng. 



Theo mô hình này, nếu người làm PR tung ra một thông cáo báo chí, thì 
những nhà báo được mời tham gia chiến dịch sẽ đóng vai trò thủ lĩnh tư 
tưởng và diễn giải thông tin cho độc giả. Chính vì vậy, cùng nhận một TCBC 
như nhau nhưng các nhà báo sẽ có những cách diễn giải, cách tiếp cận khác 
nhau tùy vào phong cách, ngôn ngữ của từng phóng viên cũng như phụ thuộc 
vào tôn chỉ, mục tiêu và kiểu tin tức của các báo. 

Ví dụ: Cùng một TCBC của IPC, phóng viên ở các báo khác nhau sẽ đăng 
tải những tin tức khác nhau. 

Tin tức đi trên báo về Lễ kỷ niệm 20 năm của Công ty Phát triển Công 
nghiệp Tân thuận được đưa ra như sau. 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 



IPC TIẾN RA BIỂN ĐÔNG - CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM 


TPHCM, ngày 24 tháng 10 năm 2009 - Công ty Phát triển Công nghiệp 
Tân Thuận (IPC) tổ chức “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân 
chuông lao động hạng Nhì” do Thủ tướng Chính Phủ trao tặng, buổi lễ diễn 
ra tại Nhà hát Lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng nhân dịp này, IPC trao 
tặng 200 triệu đồng cho “Quỹ chung một tấm lòng của Đài truyền hình 
TP.HCM nhằm cứu trợ đồng bào miền Trung trong mùa bão lũ, và để 
khuyến khích gưong hiếu học thuộc hai xã Hiệp Phước và Long Thới - 
huyện Nhà Bè, Công ty IPC đưa ra chuông trình “IPC - Tiếp sức đến 






















trường”. 

Hai mươi năm qua, những dự án liên doanh liên kết của IPC như: khu chế 
xuất Tân Thuận, Đại lộ Nguyễn Văn Linh và cụm đô thị mới Phú Mỹ 
Hưng... đã làm thay đổi hẳn diện mạo huyện Nhà Bè xưa, thúc đẩy hình 
thành quận 7 ngày nay. Hiện nay, IPC đang tiếp tục triển khai mở rộng trục 
Đại lộ Bắc - Nam giai đoạn 3 lên 10 làn xe và nạo vét luồng Soài Rạp đến 
độ sâu - 12m cho tàu trên 50.000 tấn ra vào khu cảng thành phố, dự án Khu 
công nghiệp Hiệp Phước, Khu cảng, Khu logistics và Khu đô thị Hiệp 
Phước,... Những dự án trên đã đưa IPC trở thành đơn vị chủ lực để phát triển 
Thành phố tiến ra Biển Đông, góp phần quan trọng trong việc thực hiện 
chiến lược kinh tế biển của Thành phố. 

Những nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trong suốt thời gian qua 
đã mang lại cho IPC nhiều thành tích khen thưởng cao quý: Huân chương 
Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải, Cờ truyền thống 
của UBND Thành phố, Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố, Danh 
hiệu Tập thể lao động xuất sắc, v.v... 

Là một doanh nghiệp nhà nước, IPC ra đời từ chủ trương đổi mới của đất 
nước, nhằm thu hút mọi nguồn lực trong nước kể cả đầu tư nước ngoài để 
phát triển khu vực phía Nam thành phố; thực hiện mục tiêu chiến lược thúc 
đẩy phát triển thành phố tiến ra biển Đông. Trong tương lai, với những dự án 
Đất Cảng, IPC hứa hẹn mang đến cho phía Nam thành phố nhiều sự đổi mới 
tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và 
cả nước. 


Thông tin về Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) 

Quyết định hoạt động với mô hình công ty mẹ - công ty con, IPC đã vươn 
xa cùng 9 (8) công ty thành viên mang lại dáng dấp mới cho phía Nam thành 
phố: hiện đại, năng động và kiểu mẫu. Đảng bộ cơ sở Công ty Phát triển 
Công nghiệp Tân Thuận là đơn vị trong sạch vững mạnh nhiều năm liền của 
Đảng bộ Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố. Đảng ủy công ty đã 
biết phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động và sáng tạo để lãnh đạo, cán bộ 
- công nhân viên trong toàn hệ thống thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
Thành ủy và ủy ban Nhân dân Thành phố giao phó. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Nguyễn Thị Ngọc Châu - PR Manager 

Công ty. 




Địa chỉ: ... 
Điện thoại: 
Mobile: ... 
Email:. 




ra biên Đông 


Ra đời trong bối cảnh Việt Nam chuyển mình thực hiện chủ trưong đổi 
mới, mở cửa nền kinh tế, sau 20 năm thành lập, Công ty Phát triển Công 
nghiệp Tân Thuận (IPC) đã nồ lực thu hút mọi nguồn lục, nhất là đầu tu 
nuớc ngoài để phát triển khu vục phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng 
các dụ án liên doanh liên kết đầu tu. IPC trở thành đon vị chủ lực để phát 
triển thành phố tiến ra biển Đông, góp phần quan trọng trong việc thục hiện 
chiến luợc kinh tế biển của thành phố. 

Thục tế đã cho thấy, khi mới ra đời (1989), với mục đích là đầu tu hình 
thành Khu chế xuất Tân Thuận và Khu đô thị Phú Mỹ Hung - là những công 
trình đầu tiên của cả nuớc về thu hút đầu tu nuớc ngoài, các dụ án này của 
IPC cùng với dự án Khu đô thị cảng Hiệp Phuớc đang triển khai đều có quy 
mô lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thành phố về phía Nam. 
IPC đã trở thành một công cụ đắc lục của Nhà nuớc, của Thành phố trong 
việc xây dụng các mô h ình kinh tế - xã hội mới chua có tiền lệ, các dụ án 
mang tính đột phá ở các vùng còn nhiều khó khăn, tạo nên môi truòng đầu tu 
hấp dẫn cho các đon vị kinh tế trong và ngoài nuớc đến đầu tu và cùng phát 
triển bền vững. Hàng loạt các dự án đầu tu - xây dụng co sở hạ tầng này đã 
tạo điều kiện hình thành ngành công nghiệp co bản, công nghiệp năng luợng 
và các ngành công nghiệp hỗ trợ... trên địa bàn, đã góp phần tạo ra nền tảng 
ban đầu cho sụ phát triển trên các lĩnh vục kinh tế khác tại khu Nam thành 
phố nhu đầu tu, thuong mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, giáo dục, giải trí trên 
địa bàn. Co cấu kinh tế Nhà Bè, Quận 7 theo đó đã có buớc chuyển dịch 
mạnh mẽ theo huớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, h ình thành một môi 








trường thu hút đầu tư bền vững và hiệu quả. 

Kinh nghiệm lớn nhất của IPC là đã xây dựng thành công mô hình Doanh 
nghiệp Nhà nước mang tính chất chủ đạo cho phát triển kinh tế - xã hội, là 
loại hình công ty quốc doanh, luôn chủ động tham mưu, đề xuất co chế mới, 
có khả năng làm đầu tàu cho các dự án đầu tư phát triển theo quy hoạch của 
Nhà nước, lôi kéo theo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh khác với 
số vốn đầu tư gấp nhiều lần công ty quốc doanh đó bỏ ra ban đầu. Kinh 
nghiệm của IPC còn là tính chiến lược và liên hoàn của các dự án đầu tư; dự 
án Khu chế xuất (KCX) Tân Thuận tiến đến dự án Đại lộ Nguyễn Văn Li nh 
và Khu đô thị Nam Thành phố, rồi đến cụm dự án Hiệp Phước bao gồm Khu 
công nghiệp (KCN) Hiệp Phước, nạo vét luồng Soài Rạp, cụm Cảng nước 
sâu, Đô thị Hiệp Phước... đều liên hoàn, hỗ trợ nhau xuyên suốt trong một 
chuông trình phát triển đưa thành phố hướng ra biển Đông. 

Ông Phan Hồng Quân, Tổng giám đốc IPC cho biết: Trong nghiên cứu và 
phát triển dự án, IPC luôn đặt mục tiêu lợi ích kinh tế - xã hội lên hàng đầu, 
bảo đảm hiệu quả đồng vốn để tái đầu tư. Công ty luôn quan tâm xây dựng 
đội ngũ lao động theo tiêu chí: Có tâm, có tầm, có năng lực, dám nghĩ, dám 
làm, luôn trung thực và không vụ lợi cá nhân. Chính nhờ vậy kết quả ki nh 
doanh của công ty ngày càng đạt hiệu quả cao. Riêng trong năm 2008 toàn 
hệ thống IPC đã đạt tổng doanh thu 4.572 tỷ đồng, nộp ngân sách 800 tỷ 
đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.871 tỷ đồng, tổng tài sản gần 13.000 tỷ 
đồng... 

Đánh giá cao hoạt động có hiệu quả của IPC, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó 
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định: Hoạt động của IPC đã mang 
lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu tăng, lợi nhuận lớn, đóng góp nhiều cho 
ngân sách Nhà nước, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, 
từ thiện. Ông nhấn mạnh: Các dự án của IPC là những dự án tiên phong, góp 
phần vào việc tạo ra những co chế, chính sách mới, những mô hình mới cho 
sự phát triển kinh tế, phát triển đô thị, góp phần chuyển hóa một vùng đất 
đầm lầy, hoang hóa có giá trị kinh tế thấp thành các KCN, KCX, khu dân cư 
hiện đại với co sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, xây dựng khu Nam thành 
phố trở thành khu đô thị giàu bản sắc dân tộc, hiện đại, văn minh của thành 
phố. 

Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược thúc đẩy phát 
triển thành phố tiến ra biển Đông. IPC nỗ lực phát huy vai trò chủ đạo và 
tí nh chủ động của mình trong việc mở ra các hình thức hợp tác đầu tư mới 
phù hợp với điều kiện hội nhập, liên kết với các vùng xung quanh. Công ty 
đang đẩy mạnh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các đề án đã đầu tư đang triển 



khai như dự án KCN Hiệp Phước 900 ha, Cảng Contennơ trung tâm Sài 
Gòn, KCX Tân Thuận, Khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, đại lộ Nguyễn 
Văn Linh, KCN Long Hậu. Công ty tập trung xây dựng và triển khai các dự 
án mới, chú trọng dự án Khu hậu cần công nghiệp cảng Hiệp Phước rộng 
400 ha, cụm cảng hạ lưu Hiệp Phước rộng 340 ha với công suất 180 triệu 
tấn/năm, mở rộng KCN Long Hậu lên 1.000 ha, sớm hoàn thành đường trục 
Bắc - Nam. Nạo vét sông Soài Rạp đạt độ sâu - 12 mét vào năm 2015, đảm 
bảo cho tàu có trọng tải trên 500.000 DWT cập cảng Hiệp Phước an toàn... 
Ông Phan Hồng Quân, Tổng giám đốc IPC nêu rõ: Công ty đang tập trung 
mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, mong muốn góp sức đưa thành phố Hồ 
Chí Minh trở thành một thành phố lớn ven biển Việt Nam, có điều kiện cạnh 
tranh với các thành phố ven biển khác của Châu Á - Thái Bình Dưong. 

- Hà Huy Hiệp 

BÁO PHÁP LUẬT 

(ngày 27/10/2009- trang Nhịp sống đô thị) 

IPC tiếp sức đến trường cho học sinh hiếu học ở Nhà Bè 

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chuông Lao 
động hạng Nhì. Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã 
công bố chuông tr ình “IPC - tiếp sức đến trường” cho học sinh hiếu 
học thuộc hai xã Hiệp Phước và Long Thói (Nhà Bè). 

Theo đó, từ niên khóa 2009-2010, Công tỵ IPC sẽ tài trợ 100% chi phí 
học tập suốt những năm học đại học, cao đẳng cho tất cả học sinh nghèo 
hai xã trên và sẽ tài trợ 50% chi phí học tập cho các học sinh diện còn 
lại. Riêng học sinh cấp III thuộc gia đình chính sách, gia đình nghèo sẽ 
được tài trợ 1,5 triệu đồng/năm: nếu đi học nghề tại Trung tâm Dạy 
nghề huyện này thì được tài trợ 100% học phí. 

Được biết, IPC là doanh nghiệp nhà nước, trong 20 năm hoạt động đã 
liên doanh hình thành KCX Tân Thuận, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, 
đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp đô thị Hiệp Phước. 

- M. Thảo 
BÁO SBGP 

(Ngày 25/10/2009 - trang bìa ) 

Công ty PTCN Tân Thuận đón nhận Huân chương Lao động hạng 

Nhi 



(SGGP), - Ngày 24-10, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thu Thuờng 
trực Thành ủy TPHCM thay mặt Chủ tịch nuớc đã trao tặng Công ty 
Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) Huân chuơng Lao động hạng 

Nhì. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận, thay mặt UBND 
TPHCM, yêu cầu IPC không những hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 
doanh mà còn phải tiếp tục chăm lo hon nữa đời sống của nguời dân bị 
giải tỏa trong các dụ án của IPC. Trên tinh thần này, tại buổi lễ nhận 
huân chuông, IPC đã công bố chuông trình “IPC - tiếp sức đến truờng” 
cho học sinh hiếu học tại hai xã Hiệp Phuớc và Long Thới của huyện 
Nhà Bè. Cụ thể, trong 5 năm từ niên học 2009-2010, IPC sẽ tài trợ 
100% chi phí học tập cho sinh viên thuộc diện nghèo, diện chính sách 
của hai xã trên và tài trợ 50% chi phí cho các đối tuợng còn lại. 

- NG.KH 

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
(Ngày 25/10/2009 - trang 4, Thời sự) 

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - TPHCM đã tổ chức lễ kỷ 
niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chuông Lao động hạng Nhì 
vào sáng 24-10. (T.Nh) 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM 
(Ngày 26/10/2009 - trang 2 - Thời sự kỉnh tế) 

Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) tổ chức “Lễ kỷ niệm 
20 năm thành lập và đón nhận Huân chuông Lao động hạng Nhì” ngày 
24/10 tại Tp. HCM. Nhân dịp này, IPC đã trao tặng 200 triệu đồng cho 
Quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài TH Tp. HCM nhằm hỗ trợ đồng 
bào miền Trung, công bố chuông trình “IPC - Tiếp sức đến truòng” tài 
trợ 100% chi phí 5 năm học cho sV nghèo. 

- TỦ UYÊN 



«di»ngDS. Vín Thinh Wt, 
Quííí Sinh Thạnh, ỈP.HCM 

er (W.ij42ii?íJMỉii?iJ2 

f (WI)* 2 ỉiJÍJ 4 
ịỆj- ugnmunlortitìM.itilọa 
gmoírDm 




Công an 


THANHPHÕHỞCHIMINH 



BÌNH PHÁT 

V/iiM lổrt ỉấm Cỡó ntd 



IPC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì 

Thứ ba, 27/10/2009 10:12 

(CAO) Sáng ngày 24-10-2009, tại Nhà hát lớn TPHCM, Công ty phát 
triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã tổ chức “Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 
và đón nhận Huân chuơng Lao động hạng Nhì do Thủ tuớng Chính phủ trao 
tặng. Là một doanh nghiệp nhà nuớc, IPC ra đời từ chủ truong đổi mới của 
đất nước, nhằm thu hút mọi nguồn lực, nhất là đầu tư nước ngoài để phát 
triển khu vực phía Nam thành phố, thực hiện mục tiêu chiến lược thúc đẩy 
phát triển thành phố. 















Công ty IPC đón nhận cờ thi đua xuất sắc do UBND TP trao tặng 

Hai mươi năm qua, những dự án liên doanh liên kết của IPC như: KCX 
Tân Thuận, đại lộ Nguyễn Văn Linh và cụm đô thị mới Phú Mỹ Hưng... đã 
thúc đẩy hình thành Quận 7 như ngày nay. Hiện, IPC còn đang tiếp tục triển 
khai nhiều dự án: mở rộng trục đại lộ Bắc - Nam, KCN Hiệp Phước, Khu 
cảng... góp phần quan trọng trong việc thực hiện chiến lược kinh tế biển của 
thành phố. Có thể nói, IPC cùng 8 công ty thành viên đã vươn xa, mang lại 
dáng dấp mới cho phía Nam thành phố: hiện đại, năng động và kiểu mẫu. Sự 
nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trong suốt thời gian qua đã mang 
lại cho IPC nhiều thành tích cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, 
Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của các cấp lãnh đạo, cờ thi đua 
của UBND thành phố. 

Cũng trong buổi lễ long trọng này, IPC đã trao tặng 200 triệu đồng cho 
quỹ “Chung một tấm lòng” của Đài truyền hình TPHCM nhằm cứu trợ đồng 
bào miền Trung trong mùa bão lũ. Đồng thời, IPC cũng ra mắt chương trình 
“IPC - tiếp sức đến trường” nhằm khuyến khích các gương hiếu học thuộc 2 
xã Hiệp Phước và Long Thới (huyện Nhà Bè). 


- M.T 


92. P5 8H, N«f1h v»n ĩtonh, Sinh Thanh OM., HCMC, ĩll: Ễ25B 7571 . SÍ5Í T57Í, Ftt; (84,í) K58 7574, EmtH; ĩ^mựnleqlloíií.mlo^mcrt.com 





2. MƯỜI ĐỀ TÀI CỦA THÔNG CÁO BÁO 

CHÍ 

CÓ nhiều đề tài nhân viên PR có thể khai thác để viết thông cáo báo chí 
(TCBC), khi có bất kỳ điều gì cần thông báo ra công chúng, chúng ta đều có 
thể viết TCBC gửi đến các tòa soạn, không nhất thiết phải tổ chức họp báo 
mới viết TCBC. Duới đây là muời đề tài xoay quanh hoạt động của các công 
ty, những đề tài này thuờng xuyên đuợc các công ty khai thác để viết TCBC. 

2.1. Khi công ty tung ra sản phẩm hay dịch vụ mói 

Ví dụ 1 

Với mục đích mở rộng thị truờng trong nuớc và huớng tới đối tuợng có 
thu nhập trung bình, Công ty cổ phần may Việt Tiến vừa cho ra mắt sản 
phẩm mang nhãn hiệu Việt Long. Sản phẩm mới lần này của Việt Tiến vẫn 
giữ đuợc phong cách của hãng, thiết kế đon giản, chất luợng tốt. Đây là dòng 
sản phẩm dành cho nam giới với các sản phẩm chính là áo so mi, quần tây, 
quần kaki, quần jeans, áo thun, quần sooc... mang hai phong cách thời trang 
là công sở (officewear) và thoải mái, tiện dụng (casual wear). 

Nguồn: http://hangviet.vtv.vn/Thong-tin-thi-truong/San-pham-moi-ra- 

mat/l/Viet-Tỉen-ra-mat-san-pham-moỉ/780/ 

Ví dụ 2 

Ngày 20 tháng 5 năm 2011, Toshiba đã tổ chức họp báo và công bố dòng 
laptop Toshiba TECRA R840 mới tại Việt Nam. Với khẩu hiệu “Bền bỉ, tin 
cậy vuợt thời gian”, đây là dòng máy tính có hiệu năng cao, khả năng hoạt 
động bền bỉ, và đuợc trang bị những công nghệ bảo vệ tốt nhất của Toshiba. 

Nguồn: http://voz.vn/2011/05/20/tcbc-toshiba-ra-mat-san-pham-toshiba- 
tecra-r840-o-vỉet-nam/) 

2.2. Khi công ty có chương trình khuyến mại: 

Ví dụ 1 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010 - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 
Nam (Techcombank) giới thiệu chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm 
“Đón nhận Vinh danh, Ngập tràn Ưu đãi” áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ 
15/10/2010 đến 07/01/2011. Chương trình là lời cảm ơn của Techcombank 



tới hàng triệu khách hàng nhân dịp ngân hàng được vinh danh “Ngân hàng 
tốt nhất Việt Nam năm 2010” do tạp chí chuyên ngành tài chính Euromoney 
trao tặng. 

Nguồn: https://www.techcombank.com.vn/ Desktop .aspx 

Vỉ dụ 2 

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Toshiba đưa ra chuông trình khuyến mãi 
hấp dẫn mang tên “Thỏa sức alô cùng Toshiba”. Từ ngày 15/04 - 
31/05/2011, Quý khách hàng khi mua laptop Toshiba phân phối chính hãng 
tại các đại lý chính thức của Toshiba trên toàn quốc sẽ nhận ngay thẻ điện 
thoại trị giá từ 200.000vnđ đến 700.000vnđ. 

Nguồn: http://voz.vn/2011/05/20/khuyen-mai-thoa-suc-alo-cung-toshiba- 

2/ 

2.3. Kết quả kinh doanh quý/năm 

Vỉ dụ 

Tp. Hồ Chí Minh, 16/4/2010 - Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San hôm 
nay đã báo cáo kết quả kinh doanh đạt mức cao nhất trong lịch sử công ty 
cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009. 

Nguồn: www.masangroup.com/.../MSNEarnings-Releasel2April 2010 
Final-VN.pdf 

2.4. Thay đổi ban lãnh đạo 

Ví dụ 

HÀ NỘI - Ngày 31 tháng 12 năm 2007, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư và 
ki nh doanh vốn nhà nước (SCIC), ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi làm việc công bố 
các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các chức danh 
lãnh đạo mới của SCIC. 

Theo đó, Bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ nghỉ hưu 
theo chế độ của nhà nước từ 01/1/2008. Ông Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính sẽ kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị SCIC thay Bà Lê Thị 
Băng Tâm. Ông Trần Văn Tá, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức 
Tổng giám đốc SCIC. 

Nguồn: http://www.scic.vn/index.php7option =com- content&view= 

artỉcle&id=145&Itemỉd=9 



2.5. Thành tích công ty hay cá nhân trong công ty 

Ví dụ 1 

Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk là Công ty Việt Nam đầu tiên 
và duy nhất đuợc lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp tốt nhất tại Châu Á - 
Thái Bình Duong của tạp chí Forbes Asia ( Asia’s 200 Best Under A 
Billion) trong năm 2010. 

Nguồn: www.vietbao.vn 

Vỉ dụ 2 

Cuối tháng 6/2007, Saatchi & Saatchi Việt Nam hân hoan với giải Su tử 
Đồng của Liên hoan quảng cáo quốc tế lớn nhất và uy tín nhất thế giới tổ 
chức hàng năm tại Cung Đại hội Cannes, cũng là noi diễn ra Liên hoan phim 
quốc tế Cannes. Mầu quảng cáo đoạt giải đuợc thai nghén và thục hiện 
100% tại Việt Nam bởi nhóm sáng tạo của công ty Saatchi & Saatchi Việt 
Nam cho Olay, sản phẩm kem duõng da chống nhăn của Tập đoàn Procter & 
Gamble (P&G). 

Nguồn: http://quangcaovietnam.blogspot.eom/2008/l 1/lovemark-bc- pht- 
trin-cao-hn-ca-thng-hiu.html) 

2.6. Giải pháp đối vói khủng hoảng của công ty 

Ví dụ 1 

Công ty Dielac Alpha đã cho thu hồi 10.872 hộp sản phẩm nghi ngờ có 
mạt sắt do vết xuớc gây ra trong ca sản xuất từ ngày 14 đến 20/1 để tiêu hủy. 

Nguồn: http://tintuc.xalo.vn/00-1147396505/tieuhuysanphamsua dỉeỉac 
lanmatsat.html 

Vỉ dụ 2 

Để khách hàng không phải lo lắng khi sử dụng sản phẩm, TMV sẽ thông 
báo trục tiếp đến các chủ phuong tiện đã mua và sử dụng những sản phẩm 
nằm trong diện có thể bị ảnh huởng, để khách hàng mang xe đến trung tâm 
bảo hành trong thời gian sớm nhất. Chuông trình sẽ đuợc tiến hành miễn phí 
với tất cả các xe nằm trong diện này. Song song đó, TMV sẽ thông báo cụ 
thể những xe nào nằm trong diện phải sửa chữa, cần sửa chữa lỗi gì và số 
luợng xe cần sửa chữa là bao nhiêu để Cục ĐKVN và nguời tiêu dùng theo 
dõi. 

Nguồn: http://dantri.com.vn/clll/slll-471015/toyota-viet-nam-se-sua- 



chua-nhung-xe-bi-loi.htm 

2.7. Tổ chức từ thiện 

Vỉ dụ 

Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence s. Ting lần thứ V diễn ra vào sáng 
ngày 10/01/2010 tại Khu Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng, Q7, TP.HCM. 
15.000 người tham dự, hơn 2,3 tỷ đồng đóng góp từ thiện. Tham gia tài trợ 
cho chương trình đi bộ lần này ngoài Phú Mỹ Hưng (đơn vị tổ chức) còn có 
Công ty CP Long Hậu, Công ty CP Taxi Mai Linh, Công ty CP Ngôi Sao 
Tương Lai - Thương hiệu Taxi Future và một số nhà tài trợ khác. Công ty 
CP Long Hậu là đơn vị đóng góp từ thiện nhiều nhất với tổng số tiền đóng 
góp lên tới 850 triệu. Trong đó, 150 sẽ dành cho quỹ khuyến học LHC, 550 
triệu dành cho học bổng đào tạo nghề cho thanh niên huyện cần Giuộc. 

Nguồn: http://www.vieclam-longhau.com/tin-hoat-dong-214/di-bo-tu- 

thỉen-lawrence-stỉng-mot-chuong-trỉnh-tham-dam-nghỉa-tỉnh-304.aspx 

2.8. Các nhân vật quan trọng đến thăm 

Ví dụ 1 

Việt Nam, ngày 31/05/2010 - Ông Neville Isdell - Chủ tịch kiêm Giám 
đốc Điều hành Công ty Coca-Cola toàn cầu thực hiện chuyến viếng thăm đặc 
biệt đến Việt Nam nhằm tăng cường cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối 
với thị trường Việt Nam. Chuyến viếng thăm bao gồm các cuộc họp với Ban 
lãnh đạo Công ty Coca-Cola và đi thị sát thị trường Hà Nội. 

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200722/195284.aspx 

Ví dụ 2 

TP.HCM, Ngày 9/4/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn 
công tác Chính Phủ đến thăm nhà máy công ty NutiFood tại khu công nghiệp 
Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Chuyến viếng thăm này nằm trong Lễ phát 
động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” Quốc gia 
năm 2011. 

Nguồn: http://suckhoedoisong.vn/2011041810039978p0c61/pho-thu- 

tuong-nguyen-thien-nhan-tham-cong-ty-nutifood-.htm 

2.9. Học tập nghiên cứu 

Cần lưu ý chỉ những khóa học lớn do công ty tổ chức, dành cho các đối 
tượng bên ngoài và có khả năng thu hút sự chú ý của dư luận, còn những 



khóa huấn luyện trong nội bộ công ty đuợc tổ chức theo định kỳ thì chúng ta 
không nên viết TCBC gửi cho các phóng viên, thông tin này chỉ sử dụng 
trong bản tin nội bộ của công ty mà thôi. 

Vỉ dụ 

Nằm trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ Toyota Việt Nam, Khóa học 
“Monozukuri” đã chia sẻ những bí quyết thành công trong Sản xuất và Kinh 
doanh của Toyota cho Việt Nam, với mục đích giúp các nhà quản lý doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng lục cạnh tranh trong quá trình hội nhập. 
Hiện nay, Khóa học đang đuợc từng buớc chuyển giao cho truờng Đại học 
Bách khoa Hà Nội trục tiếp triển khai duới sự hỗ trợ của Quỹ Toyota Việt 
Nam. 

Nguồn: http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhan-rong-Monozukuri-bi-quyet-thanh- 
cong-trong-kinh-doanh/65263099/87/ 

2.10. Cá nhân điển hình 

Vỉ dụ 

TPHCM, ngày 25/04/2011, tại sân golf Long Thành - Đồng Nai, Tổng 
Giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Golf Long Thành, Lê 
Văn Kiểm được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phong tặng danh hiệu 
“Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”. Nhằm tôn vinh các cá nhân có 
đóng góp to lớn cho xã hội. 

Nguồn: http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=129368 



3. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VIẾT THÔNG 

CÁO BÁO CHÍ 


Để viết tốt thông cáo báo chí (TCBC), người viết phải nắm bắt những điều 
co bản sau: 


1. Hiểu tổng quan về báo chí: Có một số kiến thức về tổng quan báo chí, 
cách viết tin, thu thập tin tức, phỏng vấn và các mô hình khi viết tin. 

2. Hiểu rõ ngành mình đang công tác: Làm PR đòi hỏi nhiều kỹ năng và 
kiến thức xã hội rộng lớn. Neu đang PR cho ngành dược, ngành mỹ 
phẩm... thì bạn phải có những hiểu biết nhất định về ngành mình đang 
PR để có thể viết tốt và nhanh chóng. 

3. Hiểu đặc thù của những báo, đài được nhận TCBC (thậm chí đặc thù 
của người nhận): Như phần trên đã đề cập, mồi tờ báo có những tiêu 
chí đưa tin tức khác nhau, báo này ưu tiên tin chính trị, báo kia ưu tiên 
tin k inh tế. Là một chuyên viên PR, bạn cần phải hiểu được những đặc 
thù này của các tờ báo. Ví dụ báo Tuổi Trẻ ưu tiên cho những tin tức 
về giáo dục, từ thiện. Vì thế những TCBC đề cập đến vấn đề này khi 
gửi đến báo Tuổi trẻ , tin sẽ dễ được lên báo hon. Báo Sài Gòn Giải 
Phóng lại ưu tiên cho những tin tức về chính trị. 

4. Hiểu rõ mục đích thông tin của TCBC: Người viết TCBC cần xác định 
xem, qua TCBC này công ty, tổ chức muốn đạt được điều gì? 

5. sẵn sàng hỗ trợ phóng viên để họ khai thác, xử lý thông tin theo cách 
tốt nhất. 

Ngoài những vấn đề cần tìm hiểu ở trên, để viết TCBC nhanh và hiệu quả, 
người viết TCBC cần phải đặt ra các câu hỏi: 


1 . Chủ đề của TCBC là gì? Xác định được chủ đề rồi thì TCBC sẽ được 

r r # r 2 * > 

viêt rât rõ ràng. Người viêt tìm hiêu chủ đê từ chính khách hàng của 

ĩ # > 

mình nêu làm việc trong các công ty truyên thông, hoặc từ ban giám 
đôc nêu làm PR cho các doanh nghiệp. Ví dụ: Khách hàng đên công ty 
và nói hãy tô chức cho công ty tôi một buôi họp báo ra măt sản phâm 
mới, thì chúng ta có thê xác định được ngay chủ đê của TCBC này là 



về sản phẩm mới. 

2. Thông điệp được viết dành cho ai? Điều này hết sức quan trọng, đối 
tuợng công ty huớng đến là ai thì khi viết TCBC, nhân viên PR phải 
sử dụng ngôn ngữ dành cho họ vì mỗi nhóm đối tuợng lại sử dụng 
ngôn ngữ khác nhau. Khi viết cho giới trẻ, bạn phải sử dụng ngôn ngữ 
trẻ trung, hiện đại. Viết cho nông dân chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ 
bình dân, giản dị, dễ hiểu. Nếu viết TCBC gửi cho các co quan báo chí 
ở miền Bắc, bạn nên sử dụng ngôn ngữ ở miền Bắc, đừng lấy TCBC 
viết cho miền Nam để gửi. 

Sau khi xác định đuợc chủ đề TCBC và đối tuợng sẽ nhận tin tức, nguời 
viết TCBC bắt đầu tổng họp thông tin, số liệu, hình ảnh, tu liệu diễn giải, 
tham khảo đính kèm để chuẩn bị bắt tay vào viết TCBC. 



4. BỐ CỤC CỦA THÔNG CÁO BÁO CHÍ 


Một thông cáo báo chí (TCBC) gôm bảy phân: 

1. Nguồn tin: tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của tổ chức, cá nhân ra 
TCBC 

2. Tên văn bản THÔNG CÁO BÁO CHÍ, không đề chung chung là 
“Thông tin chuông trình” hay “Thông tin sự kiện, doanh nghiệp”... 

\ 

3 rr' • /V -ị /\ 

. Tiêu đê 

4. Ngày tháng năm, thời điểm ra thông báo 

5. Nội dung chính 

6. Thông tin về công ty 

7. Thông tin liên hệ 


Ví dụ: 



Tp Hô Chí M inh , ngày 25 tháng 6 năm 2010 



THỐNG CẢO BẢO CHÍ 

LẺ KÝ KÉT XÂY DựNG Cơ SỞ HẠ TÀNG CẢNG NƯỚC SÂU 

GEMALINK - CÁI MÉP 








Tiêu đê 



TP.HCM, ngày 28/6/2010, Công ty CP GEMALINK - tổ chức Lễ kỷ 
kết xây dựng hạ tầng cảng nước sâu Gemalink - Cái Mép giữa công 
ty Gemalink và Liên danh Dealim - sAMWHAN (Hàn Quốc) tại 

Khách sạn Sheraton, TP.HCM. 


Ạ 



Cụm cảng nước sâu Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc cụm cảng số 5 
trong quy hoạch tổng thể của Chính phủ về phát triển hệ thống cảng 
biển VN, vị trí đắc địa rất thuận lợi gần các tuyến hàng hải Quốc tế với 
độ sâu tự nhiên của bến nước có thể cho tàu tới 100.000 DWT cập cảng 
và độ bồi lắng hàng năm rất thấp, ít phải nạo vét. Tổng vốn đầu tư giai 
đoạn 1 cảng Gemalink là 300 triệu USD bao gồm cả chi phí quyền sử 
dụng đất. Việc xây dựng Cảng sẽ chính thức được khởi công vào tháng 
8 năm 2010 và cảng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2013. Sau khi giai 
đoạn 2 hoàn thành (2014), diện tích kho bãi của cảng sẽ tăng lên 72 ha. 
Đồng thời, bến chính sẽ kéo dài 1.15Om, bến tàu FEEDER cũng kéo dài 
370m. Năng lực xếp dõ của cảng lúc này sẽ đạt 2,4 triệu TEU/năm. 

Ông Đỗ Văn Minh - Tổng Giám đốc Gemedept cho biết: “Việc ký kết 
hợp đồng xây dựng co sở hạ tầng cho Cảng nước sâu Gemalink hôm 
nay đánh dấu một cột mốt quan trọng trong việc thực hiện 1 trong 5 
trọng điểm trong chiến lược phát triển của Gemadept: Phát triển Hệ 
thống Cảng biển và dịch vụ hàng hải, logistics dọc bờ biển đất nước, tại 

các vùng kinh tế trọng điểm”. 

Cảng nước sâu Gemelink Cái Mép sau khi hoàn thành hứa hẹn sẽ đem 
đến nhiều thuận lợi hon cho việc vận chuyển trên biển trong khu vực 

phía Nam. 



Thông tin công ty Gemadept: 











Công ty Gemadept tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thành lập 
năm 1990. Cùng với chính sách đổi mới ki nh tế, năm 1993 Gemadept 
trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và hiện nay 
đang là một trong những công ty hàng đầu niêm yết trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam trong các lĩnh vực: vận tải, khai thác cảng, 

logistics. 

Thông tin về tập đoàn Samwhan 

Samwhan Corporation là một trong những nhà thầu xây dựng Hàn Quốc 
tiên phong có mặt rất sớm tại Việt Nam và đã tham gia xây dựng thành 
công rất nhiều công trình co sở hạ tầng như công trình nâng cấp 19 cây 
cầu trên Quốc lộ 1 nối liền TPHCM và cần Tho, công trình nâng cấp 
đường Quốc lộ 18 từ Bắc Ninh đi Chí Linh dài 30km... Cùng với thực 
lực về tài chính, kỹ thuật và công nghệ xây dựng hiện đại, và bề dày 
kinh nghiệm, Samwhan Corporation được kỳ vọng mang đến những 
công trình xây dựng chất lượng cao tại Việt Nam. 

^d_Iliôns tin liên 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Nguyễn Thị A - PR Planning Manager 

Công ty:. 

Địa chỉ:. 

Điện thoại:. 

Fax:. 

Hand phone:. 

Email:. 


1. Nguồn tin 

Nguồn tin bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của tổ chức, cá nhân ra 
TCBC. 

Đây thường là logo và địa chỉ của công ty có thông tin muốn gửi đến công 
chúng. Chức năng của phần này nhằm giúp cho phóng viên, khi nhìn vào 
TCBC, có thể xác định được ngay TCBC này viết về công ty nào. 










2 m A__ _ w_1 ?_ 

. Tên văn ban 


Cần ghi rõ thể loại văn bản là THÔNG CÁO BÁO CHÍ, không đề chung 
chung là “Thông tin chuơng trình” hay “Thông tin sụ kiện, doanh nghiệp”. 

Cách trình bày chữ TCBC nên viết chữ in có gạch duới ( THỐNG CẢO 
BẢO CHÍ ) và ở bên lề trái. Theo cách viết TCBC cũ, duới dòng chữ TCBC 
là dòng for immediate release (để đăng ngay), hoặc là Embargo Until... 
(Chờ đến...). Hiện nay, dòng để đăng ngay ít đuợc sử dụng, tốt nhất là 
không nên sử dụng trên bất cứ tin tức thông báo nào vì câu này đã lỗi thời và 
không có nghĩa. Vì đối với nhà báo, khi nhận đuợc TCBC là họ sẽ viết và 
gửi đăng ngay chứ không trì hoãn. Tuy nhiên, có những truòng hợp, nguời 
viết yêu cầu thời gian đặc biệt cho thông cáo báo chí của mình. Ví dụ, bạn có 
thể viết: “Sử dụng sau 21 giờ ngày 16 tháng 1”. Câu này thuờng đuợc sử 
dụng khi nội dung của thông cáo báo chí có liên quan đến bài phát biểu hoặc 
giải thuởng sẽ đuợc thông báo vào thời điểm xác định truớc. Hoặc bạn muốn 
tin tức đuợc đua lên vào ngày bạn sẽ tung ra sản phẩm. 

Ạ 

3 rri» A_A 

. Tiêu đe 

Mục đích của tiêu đề là giúp cho biên tập viên hoặc phóng viên có sụ nhìn 
nhận nhanh chóng về nội dung của thông cáo báo chí. Tiêu đề đuợc xem là 
phần quan trọng nhất của TCBC, nêu khái quát nội dung chính của bản 
thông cáo. 

Vị trí của tiêu đề nằm duới chữ THỐNG CẢO BẢO CHÍ cách 2 dòng. 
Tiêu đề nên đuợc viết chữ in hoa, bôi đậm và cõ chữ lớn hon trong phần nội 
dung. 

4. Thòi gian, địa điểm 

Dòng thời gian, địa điểm xuất hiện lúc bắt đầu đoạn một. Dòng ghi thời 
gian và địa điểm đon giản là thành phố noi mà thông cáo đuợc viết cộng với 
ngày tháng viết TCBC. Địa điểm thì luôn đuợc viết hoa tất cả các chữ, và 
ngày tháng thì viết nhỏ hon. Dòng ghi thời gian, địa điểm luôn đuợc in đậm 
để làm nổi bật. Đây là ví dụ về ngày tháng: 


• SANFRANCISCO, 28 April 1999 - Visa, global sponsor of Rugby 
WorlCup... 

• Việt Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2008 - Công ty... 

• Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2009 - Công ty... 



• Châu Á Thái Bình Dương, ngày. .. - Công ty... 


5. Nội dung chính 

Nội dung chính của TCBC thường gồm bốn đoạn. 

Đoạn 1: Phần quan trọng nhất của bất kỳ thông cáo báo chí nào là đoạn 
mở đầu, tóm ỷ tất cả những thông tin chính. Chỉ từ 1 đến 2 câu, bạn phải đưa 
cho người đọc các chi tiết cơ bản của câu chuyện. Phần mở đầu là phần quan 
trọng và không thể thiếu trong bất kỳ TCBC nào. 

Đoạn 2: Nêu các chi tiết khá quan trọng của thông tin, phát triển thêm ý 
của đoạn mở đầu. 

Đoạn 3: Trích dẫn câu nói của người có chức vụ trong công ty. Câu trích 
dẫn phải liên quan đến chủ đề của TCBC. Câu trích dẫn này làm cho TCBC 
có giá trị tin tức hơn. Theo kinh nghiệm của tác giả thì khoảng 70% các câu 
trích dẫn trong TCBC đều được nhà báo sử dụng trong khi viết bài tin tức 
của họ. 

Đoạn 4: Kết thúc TCBC bằng cách nhắc lại tiêu đề theo cách viết khác, 
hoặc những thông tin không quan trọng lắm về công ty. 

Chúng ta sẽ xem hướng dẫn cách viết nội dung ở phần sau. 

THỐNG CẢO BẢO CHÍ 

LẺ KÝ KÉT XÂY DựNG cơ SỞ HẠ TÀNG CẢNG NƯỚC SÂU 

GẺMALINK - CẲI MÉP 


Đoạn 1 


TP.HCM, ngày 28/6/2010, Công ty CP GEMALINK - tổ chức Lễ ký kết 
xây dựng hạ tầng cảng nước sâu Gemalỉnk - Cải Mép giữa công ty 
Gemalink và Liên danh Dealim - SAMWHAN (Hàn Quốc) tại Khách sạn 
Sheraton, TP.HCM. 


Đoạn 


Cụm cảng nước sâu Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc cụm cảng số 5 trong 
quy hoạch tổng thể của Chính Phủ về phát triển hệ thống cảng biển VN, vị 











trí đắc địa rất thuận lợi gần các tuyến hàng hải Quốc tế với độ sâu tụ nhiên 
của bến nuớc có thể cho tàu tới 100.000 DWT cập cảng và độ bồi lắng hàng 
năm rất thấp, ít phải nạo vét. Tổng vốn đầu tu giai đoạn 1 cảng Gemalink là 
300 triệu USD bao gồm cả chi phí quyền sử dụng đất. Việc xây dụng Cảng 
sẽ chính thức đuợc khởi công vào tháng 8 năm 2010 và cảng sẽ đi vào hoạt 
động trong năm 2013. Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành (2014), diện tích kho 
bãi của cảng sẽ tăng lên 72 ha. Đồng thời, bến chính sẽ kéo dài 1.15Om, bến 
tàu FEEDER cũng kéo dài 370m. Khả năng xếp dõ của cảng lúc này sẽ đạt 
2,4 triệu TEU/năm. 



Ông Đồ Văn Minh - Tổng Giám đốc Gemedept cho biết: “Việc ký kết hợp 
đông xây dụng co sở hạ tâng cho Cảng nuớc sâu Gemalink hôm nay đánh 

r # 7 

dâu một cột môt quan trọng trong việc thục hiện 1 trong 5 trọng diêm trong 
chiên luợc phát triên của Gemadept: Phát triên Hệ thông Cảng biên và dịch 

* .. . ? r m V 7 

vụ hàng hải, logistics dọc bò biên đât nuớc, tại các vùng kinh tê trọng diêm”. 



Cảng nuớc sâu Gemelink Cái Mép sau khi hoàn thành hứa hẹn sẽ đem đên 
nhiều thuận lợi cho việc vận chuyển trên biển trong khu vục phía Nam. 

6. Thông tin về công ty 

Chức năng của phần này là đua ra những thông tin co bản về công ty, 
ngành, nghề, doanh số, nhân viên nhằm giúp phóng viên hình dung ra đuợc 
mục tiêu, độ lớn, lĩnh vục kinh doanh của tổ chức. 

Thông tin về công ty đuợc soạn thảo chính xác một lần và sử dụng thống 
nhất cho tất cả TCBC của công ty và đuợc cập nhật số liệu hàng năm hoặc 
khi có thay đổi. Phần này chúng ta chỉ nên viết ngắn gọn khoảng 4 đến 5 
dòng trên giấy A4 (duới 100 từ). 


Ví dụ 1 


McDonald’s là công ty cung cấp thục phẩm lớn nhất thế giới, với gần 
25.000 nhà hàng phục vụ hon 40 triệu nguời mỗi ngày tại 115 quốc gia. 
Khoảng 85% nhà hàng McDonald’s ở Mỹ là sở hữu và hợp tác bởi những 
nguời nhuợng quyền độc lập. 








Ví dụ 2 

Vietnamworks.com là trang web việc làm lớn nhất Việt Nam, nhà tiên 
phong về tuyển dụng, nhịp cầu kết nối nguời tìm việc và nhà tuyển dụng trên 
Internet từ năm 2002. Với nguời tìm việc, chúng tôi giúp họ tiếp cận nhiều 
cơ hội việc làm nhất, với những công ty danh tiếng và cung cấp cho họ hành 
trang để phát triển tối đa nghề nghiệp của mình, một cơ sở dữ liệu với hơn 
160.000 hồ sơ mới. 

7. Thông tin liên hệ của ngưòi phụ trách PR hoặc chịu trách nhiệm về 
thông tin 

Chúng ta cần phân biệt sụ khác nhau giữa phần 1 là nguồn tin và phần 7 
này. Ở phần 1 là thông tin của công ty, còn phần thông tin liên hệ này là một 
nguời cụ thể, thuờng là nguời viết TCBC. Nếu doanh nghiệp tự viết, phần 
này thuờng để tên của phụ trách PR trong doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp 
thuê Agency viết thì phần này để tên của nguời viết TCBC bên Agency hoặc 
tên của cả nguời viết TCBC bên Agency lẫn tên nguời phụ trách PR của 
doanh nghiệp. 

Phần này hết sức quan trọng, vì khi phóng viên cần thêm thông tin, họ sẽ 
biết phải gọi đến đâu để hỏi, vì thế thông tin trong phần này phải tuyệt đối 
chính xác và không đuợc tùy tiện, phải chọn nguời có nhiều thông tin nh ất 
và đuợc ủy quyền trả lời báo chí. Khi viết thông tin liên hệ, không đuợc viết 
sơ sài, cần đầy đủ tin: họ tên, chức vụ, điện thoại bàn công ty, fax, điện thoại 
di động, email và trang web. 

Ví dụ (mang tính minh họa): 

Nguyễn Văn A - Giám đốc đối ngoại 
KPH Communications 
Đuờng Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM 
Tel: 08.81111111- Fax: 08. 81111112 
Hand phone: 

Email: vanng@yahoo.com 
Website: 



5. CÔNG THỨC 5W+H VÀ MÔ HÌNH 

THÁP NGƯỢC 

CÔNG THỨC 5W+H 

Đây là công thức mà bất cứ nhà báo nào cũng biết và cũng sử dụng trong 
khi viết, đặc biệt là viết tin tức. Do đó, trong TCBC, nhân viên PR cũng nên 
viết theo công thức 5W+H: Who, What, When, Where, Why và How. Cũng 
giống như tin tức báo chí, một TCBC hiệu quả phải trả lời được năm câu hỏi 
về Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Và như thế nào? Neu bạn có thể trả 
lời những câu hỏi này một cách rõ ràng thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu. 


• Who (Ai): Đê xác định rõ ai là chủ thê của bản tin? Một người, một 
nhóm người, một tổ chức, một sự kiện hoặc hoạt động nào đó. 

• What (Cái gì): Cái gì xảy ra mà phưong tiện truyền thông và công 
chúng nên biết. Thông tin này có thu hút họ không? 

• Where (Ở đâu): Sự kiện này diễn ra ở đâu? Nêu cụ thể địa chỉ của noi 
diễn ra sự kiện. 

• When (Khi nào): Sự kiện diễn ra khi nào? Thời gian và thời điểm 
phải thật cụ thể và rõ ràng. 

• Why (Tại sao): Tại sao sự kiện này quan trọng? Lý do gì mà co quan 
truyền thông hay công chúng phải quan tâm? 

• How (Như thế nào): Sự kiện này diễn ra như thế nào? Sản phẩm mới 
như thế nào?... 

Mô hình tháp ngược 

Một TCBC có giá trị tin tức và tiềm năng thu hút sự quan tâm của co quan 
truyền thông phải được viết rõ ràng, mạch lạc, chuẩn xác với văn phong của 
báo chí và theo mô hình tháp ngược. Khi viết theo mô hình này thì những 
thông tin quan trọng nhất sẽ để ở những đoạn đầu tiên, càng về cuối thì mức 
độ quan trọng của thông tin càng giảm dần. 

Mô hình tháp ngược làm nổi bật các thông tin quan trọng, giúp người đọc 
không bị bỏ sót thông tin. 




Có ba lý do để sử dụng mô hình này. Thứ nhất, nếu biên tập viên hoặc 
phóng viên không tìm thấy điều gì hấp dẫn trong những dòng đầu tiên, họ sẽ 
không đọc nữa. Thứ hai, biên tập viên hoặc phóng viên thuờng cắt bớt độ dài 
của các câu chuyện, của TCBC và họ thuòng bắt đầu biên tập, cắt bỏ từ duới 
lên trên. Thật vậy, Business Wire - một tổ chức chuyên đăng tải TCBC của 
các công ty - chỉ ra rằng các thông cáo báo chí thuòng đuợc rút ngắn lại hon 
90% so với nguyên bản. Lý do thứ ba để sử dụng cấu trúc này là công chúng 
thuòng không đọc toàn bộ câu chuyện. Các nghiên cứu cho thấy, nguời đọc 
báo thuòng chỉ sử dụng ít hon 30 phút để đọc báo địa phuong hàng ngày. 
Điều này có nghĩa là họ đọc tất cả các tiêu đề, một vài đoạn mở đầu, và rất ít 
câu chuyện đuợc đọc toàn bộ. Do đó, khi để những thông tin quan trọng lên 
đoạn đầu, nguời đọc sẽ nhận đuợc những ỷ chính, còn nếu để ở những đoạn 
cuối, có thể nguời đọc sẽ bỏ qua. 





6. AP DỤNG CONG THƯC 5W+H VA MO 

HÌNH THÁP NGƯỢC 

• 

Trước khi bắt tay vào viết phần nội dung của TCBC (hay bố cục thứ 5), 
các bạn cần nhớ một quy tắc, TCBC không phải là một bài phóng sự hay 
nghị luận trên báo, vì thế chúng ta không cần phải bay bổng, dùng từ hoa 
mỹ. Một nguyên tắc cần nhớ khi viết TCBC là ngắn gọn và đi thẳng vào 
vân đê. 

Cách viết tiêu đề 

Tiêu đề của TCBC chỉ nên khoảng 14 đến 16 từ, không nên viết tiêu đề 
quá dài. Trình bày nó trong hai dòng hoặc ít hon trên màn hình máy tính của 
bạn, cô đọng lại nếu câu nào dài hon ba dòng và nên tránh dùng nghĩa bóng. 
Tất cả những điều này sẽ giúp người đọc thấu hiểu được thông tin chính 
nha nh chóng, thậm chí cả khi họ không đọc hết câu chuyện. 

Như đã đề cập, trước khi viết, chúng ta phải xác định chủ đề của TCBC. 
Khi khách hàng hay ban lãnh đạo yêu cầu “Hãy viết cho công ty một TCBC 
ra mắt sản phẩm mới”. Thì chủ đề của TCBC chính là sản phẩm mới. Hoặc 
“hãy viết cho công ty một TCBC khai trưong tòa nhà A”, thì chủ đề của 
TCBC là khai trưong tòa nhà A. 

Khi đã xác định được chủ đề thì rất dễ để viết tiêu đề, bạn hãy lấy chủ đề 
làm tiêu đề của TCBC. Tiêu đề cũng nên trực diện, đi thẳng vào vấn đề. 
Không cần phải viết tiêu đề với nghĩa ẩn dụ, dùng những từ “đắt”. Thành 
công của người viết TCBC là làm sao khi đọc tiêu đề, phóng viên có thể xác 
định được ngay nội dung chính của TCBC nhằm thông tin về vấn đề gì. 

Vỉ dụ 1: 

Bạn xác định được chủ đề, sẽ viết TCBC cho công ty Gemadept về Lễ ký 
kết hợp tác xây dựng cảng nước sâu Cái Mép. 

Từ chủ đề đó bạn có tiêu đề: LẺ KÝ KẾT XÂY DựNG cơ SỞ HẠ 
TẦNG CẢNG NƯỚC SẦU GEMALINK - CÁI MÉP. 

Ví dụ 2 ĩ 

Bạn xác định được chủ đề, sẽ viết TCBC về việc ra mắt một nhãn hàng 
thời trang mới của Tây Ban Nha tại Việt Nam. 



Từ chủ đề đó bạn có tiêu đề: MODA MUNDO-THƯƠNG HIỆU THỜI 
TRANG NAM TỪ TẦY BAN NHA ĐẾN VIỆT NAM 


Ví dụ 3 ỉ 

Bạn xác định được chủ đề, sẽ viết TCBC về việc tổng Giám đốc Coca- 
Cola toàn cầu sang thăm Việt Nam. 

Từ chủ đề đó bạn có tiêu đề: CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐIỀU HÀNH CÔNG TY COCA COLA TOÀN CẦU THĂM THỊ 
TRƯỜNG VIỆT NAM. 

Lưu ỷ khỉ viết tiêu đề: Không nên dùng cụm danh từ, hoặc thể bị động. Vì 
cụm danh từ hay thể bị động sẽ khiến cho tiêu đề không được mạnh mẽ, thừa 
những từ không cần thiết như do, của... và tạo cho người đọc có cảm giác 
dài dòng. Hãy so sánh những ví dụ dưới đây: 

Vỉ dụ 1: Không nên viết: Chưong trình khuyến mãi “Xuân mobile nở rộ - 
Trải tài lộc khắp noi” do Mobiíbne tổ chức (thể bị động). 

Nên viết: Mobiíbne tổ chức chuông trình khuyến mãi “Xuân mobile nở rộ 
- Trải tài lộc khắp nơi” 

Vỉ dụ 2: Không nên viết: Lễ ký kết hợp tác giữa Việt Thái Quốc tế và 
Molson Coors Quốc tế về việc phân phối bia tại Việt Nam (cụm danh từ). 

Nên viết : Việt Thái Quốc tế ký kết hợp tác với Molson Coors Quốc tế về 
việc phân phối bia tại Việt Nam. 

Cách viết đoạn 1 

Áp dụng mô hình tháp ngược thì đoạn một và tiêu đề là hai phần quan 
trọng nhất của TCBC. Theo cách thông thường, nó là phần chóp của bài báo 
dạng “kim tự tháp ngược”. Nghĩa là đoạn đầu tiên tóm tắt ngắn gọn những 
thông tin quan trọng nhất của câu chuyện và những đoạn văn tiếp theo sẽ mô 
tả chi tiết. 

Đoạn 1 chính là sự mở rộng của tiêu đề. Khi viết đoạn 1, chúng ta nên lặp 
lại tiêu đề và đưa vào thêm những thông tin chính bằng cách sử dụng công 
thức 5W+H. Đoạn một nên được viết như một tin ngắn giúp phóng viên sử 
dụng được ngay và có thể giữ lại toàn bộ thông tin trong đoạn 1 của TCBC 
khi đăng tải trên báo. Lưu ý 4W buộc phải có ở đoạn 1 là Who, What, When, 
Where, còn chữ Why thì tùy từng trường hợp, không nhất thiết đoạn mở đầu 
nào cũng cần phải viết chữ Why. 

Đoạn 1 không nên viết quá dài, độ dài chỉ khoảng 50 đến 70 từ. cần lưu ý 



là trước khi bắt đầu đoạn 1 chúng ta phải có phần địa điểm, ngày tháng năm. 

Ví dụ 1: 

Với tiêu đề LỄ KÝ KÉT XÂY DựNG cơ SỞ HẠ TẦNG CẢNG NƯỚC 
SẦU GEMALINK - CÁI MÉP, chúng ta có đoạn 1 như sau: TP.HCM, 
ngày 28/6/2010, Công ty CP GEMALINK - Một liên doanh giữa Tập đoàn 
Gemadept (VN) và Tập đoàn CMA - CGM (Pháp) tổ chức kỷ kết xây 
dựng hạ tầng cảng nước sâu Gentalink - Cái Mép' 1 ' 1 với Liên danh Dealim 
-*SAMWHAN (Han Quốc) tại Khách sạn Sheraton, Q.l, TP.HCM. 

Trong ví dụ trên, rõ ràng tiêu đề “Lễ ký kết xây dựng hạ tầng cảng nước 
sâu Gemalink - Cái Mép” được lặp lại trong đoạn 1 và có mở rộng. 

Who - Ai: Công ty CP GEMALINK 

What - Chuyện gì: Lễ ký kết 

When - Khi nào: 28/6/2010 

Where - Ở đâu: Khách sạn Sheraton, TP.HCM 

How - Như thế nào: Lễ ký kết xây dựng hạ tầng cảng nước sâu giữa công 
ty Gemalink và Liên danh Dealim - SAMWHAN (Hàn Quốc). 

Ví dụ 2: 

Với tiêu đề CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỘC ĐIỀU HÀNH CÔNG 
TY COCA-COLA TOÀN CẦU THĂM THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM, chúng 
ta có đoạn 1 như sau: TP.HCM, ngày 31/05/2010 - Ông Neville Isdell - 
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Coca-Cola toàn cầu thực hiện 
chuyến viếng thăm đặc biệt đến Việt Nam nhằm tăng cường cam kết mạnh 
mẽ của doanh nghiệp đối với thị trường Việt Nam. Chuyến viếng thăm bao 
gồm các cuộc họp với Ban lãnh đạo Công ty Coca-Cola và đi thị sát thị 
trường Hà Nội. 

Ở ví dụ trên, rõ ràng tiêu đề đã được lặp lại trong đoạn 1 và được mở rộng 
bằng công thức 5W+H: 

Who: Ông Neville Isdell 

What: Thực hiện chuyến viếng thăm đặc biệt 

When: Ngày 31/05/2010 

Where: Việt Nam 



Why: Nhằm tăng cường cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối với thị 
trường Việt Nam 

How: Chuyến viếng thăm bao gồm các cuộc họp với Ban lãnh đạo Công 
ty Coca-Cola và đi thị sát thị trường Hà Nội. 

Cách viết đoạn 2 

Mỗi khi kết thúc một đoạn, chuyển sang đoạn khác, chúng ta nên dùng các 
câu, từ chuyển đoạn như: Ngoài ra, hon nữa, qua một năm thực hiện... để 
giúp TCBC trở nên mạch lạc và không tạo cảm giác chuyển ý đột ngột cho 
người đọc. 

Trong đoạn 2 này, chúng ta sẽ cung cấp thêm chi tiết cho những thông tin 
ở đoạn một bằng chữ “How - như thế nào”. Có một điểm cần lưu ý khi viết 
đoạn “như thế nào” này. Đây là đoạn mô tả, tuy nhiên khi viết về lễ ký kết 
xây dựng cảng Cái Mép ở ví dụ trên, thì đoạn 2 không phải là mô tả lại Lễ 
ký kết diễn ra như thế nào, mà là viết về cảng Cái Mép như thế nào. Tưong 
tự, khi viết về lễ ra mắt sản phẩm mới, chúng ta không viết buổi lễ ra mắt sản 
phẩm diễn ra như thế nào, mà viết về sản phẩm mới như thế nào. Trong một 
TCBC thì đoạn 2 dài nhất so với các đoạn khác, tuy nhiên cũng không nên 
viết quá 200 từ và các phóng viên sẽ không lấy toàn bộ thông tin trong đoạn 
hai của TCBC mà họ sẽ xử lý, cắt gọt, chọn lọc những chi tiết quan trọng mà 
thôi. 

Ví dụ 1: 

Với TCBC về Lễ ký kết thì đoạn 2 sẽ mô tả về cảng nước sâu Cái Mép 
như sau: 

Cụm cảng nước sâu Cái Mép (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuộc cụm cảng số 5 
trong quy hoạch tổng thể của Chính phủ về phát triển hệ thống cảng 
biển Việt Nam, vị trí đắc địa rất thuận lợi gần các tuyến hàng hải Quốc 
tế với độ sâu tự nhiên của bến nước có thể cho tàu tới 100.000 DWT 
cập cảng và độ bồi lắng hàng năm rất thấp, ít phải nạo vét. Tổng vốn 
đầu tư giai đoạn 1 cảng Gemalink là 300 triệu USD bao gồm cả chi phí 
quyền sử dụng đất. Việc xây dựng Cảng sẽ chính thức được khởi công 
vào tháng 8 năm 2010 và cảng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2013. Sau 
khi giai đoạn 2 hoàn thành (2014), diện tích kho bãi của cảng sẽ tăng 
lên 72 ha. Đồng thời, bến chính sẽ kéo dài 1.150m, bến tàu FEEDER 
cũng kéo dài 370m. Khả năng xếp dõ của cảng lúc này sẽ đạt 2,4 triệu 
TEU/năm. 



Ví dụ 2: 

Với TCBC về chuyến viếng thăm thì đoạn 2 sẽ như sau: 

Tại Hà Nội, ông Neville Isdell đã đến chào xã giao Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng và chúc mừng Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu lớn trong thời gian gần đây như đăng cai tổ chức thành công 
Hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên APEC 2006, trở thành thành 
viên chính thức của Tổ chức Thưong mại Thế giới (WTO), tạo môi 
trường đầu tư tích cực hon và tăng trưởng kinh tế ổn định. Đồng thời 
bày tỏ lòng biết on về sự ủng hộ của chính quyền Việt Nam đối với hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty Coca-Cola ở Việt Nam. Ông 
Neville cho biết: “Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với Công ty 
Coca-Cola toàn cầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ gia tăng cam kết với 
thị trường Việt Nam bằng các dự án đầu tư mới quy mô lớn vào co sở 
hạ tầng và mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý của công ty trên 
khắp Việt Nam”. 

Mặc dù đây là đoạn dài nhất trong TCBC, nhưng rất dễ viết vì đa số các 
thông tin đều có sẵn. Nhiệm vụ của người viết TCBC là tổng hợp lại và làm 
cho nó mạch lạc hon. 

Cách viết đoạn 3 

Đoạn 3 thông thường là đoạn trích dẫn. Bạn lấy câu nói, câu phát biểu của 
người có quyền thông tin cao nhất/ người phát ngôn trong phạm vi được giao 
về vấn đề bạn đang đề cập đến trong TCBC để đưa vào đoạn 3 này. Ví dụ, 
khi viết TCBC về chưong trình khuyến mãi, chúng ta nên hỏi và trích dẫn ý 
kiến của Giám đốc Marketing, còn khi viết TCBC về tình hình kinh doanh, 
báo cáo tài chính, chúng ta nên trích dẫn phát biểu của Giám đốc Tài chính. 

Khi trích dẫn phải cụ thể, hướng tới nội dung của TCBC, phù hợp với tiêu 
đề. Ví dụ khi viết về Lễ ký kết, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi với Tổng Giám 
đốc Gemadept, “Việc ký kết này có ý nghĩa như thế nào với công ty?”, và 
chúng ta sẽ đưa câu trả lời của ông Tổng Giám đốc vào đoạn ba của TCBC. 

Ví dụ 1: 

Ông Đồ Văn Mi nh - Tổng Giám đốc Gemadept cho biết: “Việc ký kết 
hợp đồng xây dựng co sở hạ tầng cho Cảng nước sâu Gemalink hôm 
nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện 1 trong 5 
trọng điểm trong chiến lược phát triển của Gemadept: Phát triển Hệ 
thống Cảng biển và dịch vụ hàng hải, logistics dọc bờ biển đất nước, tại 



các vùng kinh tế trọng điểm”. 

Ví dụ 2: 

Với TCBC về chuyến viếng thăm của ông Neville Isdell đến Việt Nam, 
chúng ta có thể sử dụng trích dẫn sau: 

Ông Citos Reyes - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nuớc Giải Khát 
Coca-Cola Việt Nam rất phấn khởi về co hội kinh doanh ở Việt Nam: 
“Chuyến viếng thăm của ông Neville Isdell là sự khẳng định rõ ràng 
cam kết của Công ty đối với Việt Nam, một thị truờng nuớc giải khát 
năng động. Việc kinh doanh của chúng tôi đang tăng truởng và chúng 
tôi đang tạo ra nhiều việc làm mới ở Việt Nam”. 

Cách viết đoạn 4 - đoạn kết thúc 

TCBC thuờng gồm bốn đoạn, trong đoạn cuối này chúng ta nên nhắc lại 
chủ đề của TCBC một cách ngắn gọn, trong khoảng 2, 3 dòng để giúp phóng 
viên nhớ lại thông tin chính họ cần luu ý và cần đua tin trong TCBC. 

Ví dụ 1: 

Cảng nuớc sâu Gemelink Cái Mép sau khi hoàn thành hứa hẹn sẽ đem 
đến nhiều thuận lợi hon cho việc vận chuyển trên biển trong khu vục 
phía Nam. 

Vỉ dụ 2: 

Chuyến viếng thăm của ông Neville thể hiện sụ cam kết của thuong 
hiệu Coca-Cola sẽ không ngừng phát triển và phục vụ hết mình cho 
nguời Việt Nam. 

Khi ráp tiêu đề, cùng bốn đoạn của TCBC, chúng ta sẽ có một nội dung 
TCBC hoàn chỉnh. Và toàn bộ phần nội dung này là bố cục thứ 5 trong 
TCBC. 



235 Đồng Khởi, Q.l, Tp.HCM, Việt Nam 
ĐT: 84 (8) 8963519-8298787 - Fax: 84 (8) 8963016 
Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2010 


THÔNG CẢO BẢO CHÍ 

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY COCA- 
COLA TOÀN CẦU THĂM THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 

Việt Nam, ngày 31/05/2010 - Ông Neville Isdell - Chủ tịch kiêm Giám 
đốc Điều hành Công ty Coca-Cola toàn cầu thục hiện chuyến viếng thăm đặc 
biệt đến Việt Nam nhằm tăng cuờng cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp đối 
với thị truờng Việt Nam. Chuyến viếng thăm bao gồm các cuộc họp với Ban 
lãnh đạo Công ty Coca-Cola và đi thị sát thị truờng Hà Nội. 

Tại Hà Nội, ông Neville Isdell đã đến chào xã giao Thủ tuớng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng và chúc mừng Việt Nam đã đạt đuợc những thành tựu lớn 
trong thời gian gần đây nhu đăng cai tổ chức thành công Hội nghị thuợng 
đỉnh các nuớc thành viên APEC 2006, trở thành thành viên chính thức của 
Tổ chức Thuong mại Thế giới (WTO), tạo môi truòng đầu tu tích cục hon và 
tăng truởng kinh tế ổn định. Đồng thời bày tỏ lòng biết on về sụ ủng hộ của 
chính quyền Việt Nam đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
Coca-Cola ở Việt Nam. Ông Neville cho biết: “Việt Nam là thị truờng rất 
quan trọng đối với Công ty Coca-Cola toàn cầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi 
sẽ gia tăng cam kết với thị truờng Việt Nam bằng các dự án đầu tu mới quy 
mô lớn vào co sở hạ tầng và mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý của 
công ty trên khắp Việt Nam”. 

Ông Citos Reyes, Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nuớc Giải Khát Coca- 
Cola Việt Nam rất phấn khởi về co hội kinh doanh ở Việt Nam: “Chuyến 
viếng thăm của ông Neville Isdell là sụ khẳng định rõ ràng cam kết của Công 
ty đối với Việt Nam, một thị truờng nuớc giải khát năng động. Việc kinh 
doanh của chúng tôi đang tăng truởng và chúng tôi đang tạo ra nhiều việc 
làm mới ở Việt Nam”. 

Chuyến viếng thăm của ông Neville thể hiện sụ cam kết của thuong hiệu 
Coca Cola sẽ không ngừng phát triển và sẽ phục vụ hết mình cho nguời Việt 
Nam. 

Thông tin về công ty Coca-Cola 

Công ty Coca-Cola đã đầu tu hon 160 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam kể từ 
khi quay lại thị truờng này năm 1994, có các nhà máy đóng chai ở Hà Tây, 
Đà Nằng và TP. Hồ Chí Minh. Công ty hỗ trợ việc làm trực tiếp và gián tiếp 
cho hon 9.000 nguời lao động. Công ty Coca-Cola cung cấp cho nguời tiêu 
dùng Việt Nam nhiều thuong hiệu nuớc giải khát nổi tiếng nhu Coca-Cola, 
sprite, Fanta, Thums up, Coke ăn kiêng, Schweppes, cùng các sản phẩm 
mới nhu nuớc cam ép có tép Minute Maid Splash, nuớc uống đóng chai Joy 



và nước tăng lực Samurai. 

Đe biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Ông Nguyễn Văn A 
Công ty Coca-Cola Southeast Asia, Inc. 
Giám đốc đối ngoại 

ĐT:. 

Fax:. 

DĐ:. 






7. NHỮNG LƯU Ý KHI VIẾT THÔNG 

CÁO BÁO CHÍ 

Cách trình bày 


• Thông cáo báo chí (TCBC) nên được viết trên giấy A4 

• Cõ chữ 12, Cách dòng 1,5 hoặc 2 line 

• Tiêu đề phải được viết đậm, viết chữ in hoa toàn bộ tiêu đề 

• Độ dài: một mặt giấy A4 là lý tưởng, tối đa 2 mặt trừ những trường 
hợp đặc biệt. 


Sau khi viết TCBC 

Khi TCBC đã hoàn thành, bạn nên kiểm tra thật tỉ mỉ thông tin, biểu đồ, 
chính tả, ngữ pháp, độ dài của câu và đoạn văn, sự rõ ràng. Những trích dẫn 
và tên riêng phải được kiểm tra một cách cực kỳ cẩn thận. Điều hết sức tồi tệ 
là chúng ta đưa ra một TCBC sai về thông tin, sai tên lãnh đạo, sai chính 
tả... Chúng ta cần trả lời cho các câu hỏi sau: 


• TCBC trả lời được các vấn đề chúng ta muốn thông báo chưa? 

• TCBC có ngắn gọn chưa? 

• TCBC đã được lãnh đạo hoặc khách hàng đọc kỹ và được duyệt chưa? 

• TCBC này nên gửi tới đâu? 



Phần II - KỸ NĂNG TẠO DựNG QUAN 
HỆ VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG 


1. GIỚI TRUYỀN THÔNG - HỌ LÀ AI? 

• 

Khi chọn PR là con đường dấn thân trong sự nghiệp, chúng ta cần phải 
hiểu đó là con đường trải đầy “mật ngọt” nhưng cũng lắm gian nan. Đe thành 
công trong l ĩnh vực PR, ngoài những kỹ năng mềm như: khả năng viết lách, 
chăm chỉ, không ngừng học tập nghiên cứu mở rộng kiến thức, khả năng 
nắm bắt thông tin nhanh, tinh thần làm việc nhóm,... Điều quan trọng không 
thể thiếu ở người làm PR là có mối quan hệ tốt với giới truyền thông. Đây là 
yếu tố sống còn của người theo nghề này. 

Trong thời buổi chuyên nghiệp hóa thông tin, người làm công việc quan 
hệ công chúng (PR) của các doanh nghiệp/tổ chức được biết đến như “cánh 
tay phải” của báo chí, đầu mối trong việc thu thập thông tin. Với PR, báo chí 
chính là kênh truyền tải thông tin hữu hiệu nhất. Nói cách khác, PR và báo 
chí là mối quan hệ không thể thiếu trong lĩ nh vực quảng bá thưong hiệu, 
định hướng dư luận, thông tin đến khách hàng với hiệu quả cao, mà chi phí 
lại thấp. 

Để hiểu và làm việc với giới truyền thông, trước tiên chúng ta cần phải 
biết báo chí là gì? Truyền thông như thế nào? Phần này chủ yếu tập trung 
vào khái quát hoạt động truyền thông tại Việt Nam, quyền lực của báo chí và 
mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhà báo và ngược lại. Cũng như thông 
qua các phưong tiện truyền thông nào để chuyển tải thông tin của doanh 
nghiệp/tổ chức đến với công chúng, độc giả. 

1. Số lượng các cơ quan thông tấn báo chí 

Nhà báo thường thông qua các phương tiện truyền thông: đài phát thanh, 
truyền hình, báo/tạp chí, Internet, các phương tiện truyền thông mới (forum, 
blog, facebook...) để truyền tải thông tin của doanh nghiệp đến với độc giả. 

Theo tạp chí Cộng sản , tính đến tháng 3-2011, trong lĩnh vực báo in, cả 
nước có 745 cơ quan báo chí với 1.003 ấn phẩm. Phát thanh, truyền hình có 
3 đài Trung ương (VTV, VTC, VOV) và các đài phát thanh - truyền hình địa 
phương với 200 kênh chương trình trong nước và 67 kênh nước ngoài (đang 
được phát trên hệ thống truyền hình trả tiền). Cả nước có 46 báo điện tử và 



tạp chí điện tử, 287 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và hàng nghìn 
trang tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nuớc và Chính phủ, các đoàn 
thể, hội, hiệp hội và doanh nghiệp. Cũng tính đến tháng 3-2011, cả nuớc có 
gần 17.000 nhà báo đuợc cấp thẻ hành nghề. 

Nguồn: “Báo chí chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của nguời làm 
báo”, tác giả PGS, TS Vũ Văn Phúc - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, 
ngày 15/6/2011 www.tapchicongsan.org.vn 

Chính sự đa dạng của phuơng tiện truyền thông và báo/đài đã gây khó cho 
nguời làm PR. Nhân viên PR cảm thấy nhu m ình đang lạc trong một khu 
rừng, không biết bắt đầu từ đâu, nên gửi tin tức đến tòa soạn nào. Tuy nhiên 
bạn đừng quá lo lắng hay sợ hãi, trong phần này chúng ta sẽ từng buớc tiếp 
cận với giới truyền thông. Truớc tiên, chúng ta hãy tìm hiểu sơ luợc về báo 
chí. 

2. Quyền lực báo chí 

2.1. “Bên thứ 3” và quyền lực của báo chí 

Trong thời buổi công chúng bắt đầu rơi vào tình trạng “bội thục” bởi 
quảng cáo, họ không còn đặt nhiều niềm tin vào việc nghe theo sụ huớng 
dẫn mua sắm của các mẫu quảng cáo trên báo, hoặc những mẫu quảng cáo 
bắt mắt trên truyền hình nữa. Đen đây chắc hẳn các bạn sẽ hoang mang và tự 
hỏi, nếu công chúng không còn tin tuởng vào quảng cáo thì dùng hình thức 
nào để chuyển tải thông điệp của doanh nghiệp/tổ chức đến họ? Đặc trung cơ 
bản nhất của PR, làm cho PR khác biệt với quảng cáo là PR nhờ đến bên thứ 
ba để nói với công chúng. Và trong hoạt động của PR, báo chí chính là bên 
thứ ba đó. Báo chí có sức ảnh huởng mạnh mẽ đến độc giả, bởi vì hàng ngày 
phần lớn thông tin con nguời tiếp nhận là qua báo chí. Do đó, nhân viên PR 
phải biết tận dụng sức mạnh của kênh truyền thông này để tác động đến đối 
tuợng công chúng mà doanh nghiệp mình đang nhắm đến. 

Ở các nuớc phuơng Tây, báo chí đuợc đề cao, thậm chí còn đuợc xem là 
quyền lực thứ tư: ngoài quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nghĩa là báo 
chí có sức mạnh tương tự như ba quyền khác. Tại Việt Nam, các quyền này 
tuy không rõ ràng nhưng cũng được đề cập đến. Từ xưa Nguyễn Đình Chiểu 
đã viết: 

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm 


Đâm mẩy thằng gian bút chẳng tà. ” 



Điều này cho chúng ta thấy được sức mạnh ghê gớm của ngòi bút. 

2.2. Quyền và nghĩa vụ của báo chỉ 

Khi ra đường chúng ta vẫn hay nhìn thấy những câu khẩu hiệu trên những 
tấm pano lớn: “Sống và làm việc theo pháp luật”. Vì vậy, khi làm bất cứ một 
việc gì, chúng ta cần phải tìm hiểu xem việc đó có phạm pháp hay không? 
Nếu được đổi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa câu khẩu hiệu ấy thành: sống và làm 
việc theo đạo đức và pháp luật, vấn đề đạo đức và luật pháp trong PR cũng 
rất phức tạp, trong phạm vi của cuốn sách này, chúng tôi không đề cập tất cả 
mọi khía cạnh về quyền và nghĩa vụ của báo chí, chúng tôi chỉ đề cập quyền 
và nghĩa vụ của báo chí liên quan đến doanh nghiệp. 

Báo chí có những quyền sau đối với doanh nghiệp: 


• Thông tin trung thực các vấn đề trong hoạt động của doanh nghiệp. 

• Phát hiện, nêu gưong người tốt, việc tốt (những chuông trình từ thiện, 
chuông trình vì cộng đồng, doanh nhân tâm - tài, những gưong mặt 
tiêu biểu của năm...). 

• Người đứng đầu co quan báo chí có quyền yêu cầu các doanh nghiệp 
trả lời thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp. 

• Báo chí có quyền tố cáo vi phạm của doanh nghiệp đến Viện Kiểm sát 
Nhân dân. 

Nghĩa vụ cải chính: 


• Khi báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín 
doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi yêu cầu đến co quan báo chí đề nghị 
đăng tin cải chí nh . 

• Thời hạn đăng cải c hính : (tính từ thời gian có kết luận của co quan 
điều tra): Đối với báo ngày, phát thanh, truyền hình là 5 ngày; báo 
tuần là 10 ngày, tạp chí 10 ngày so với xuất bản gần nhất. 

2.3. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo 

Quyền của nhà bảo: 


Thông tin trung thực vê tình hình doanh nghiệp 



• Đến doanh nghiệp để thu thập thông tin (Không xuyên tạc, kết bè phái 
gây thiệt hại cho doanh nghiệp). 

Nghĩa vụ của nhà bảo đối với doanh nghiệp: 


• Phải cải chính, xin lỗi trong truờng hợp thông tin sai sụ thật, xuyên 
tạc, vu khống doanh nghiệp, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 

• Chịu trách nhiệm truớc pháp luật. 

3. Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp 

Mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ tuong hỗ hay 
còn gọi là quan hệ cho và nhận, hai bên cùng có lợi. Và một vấn đề bao giờ 
cũng có ai mặt: tích cục và tiêu cục. 

3.1. Mối quan hệ tích cực 

Doanh nghiệp cung cấp cho bảo chí: 


• Thông tin đăng tải. 

• Thông tin k inh tế, doanh nghiệp, doanh nhân, từ thiện... Đây là thông 
tin mà rất nhiều báo, đài cần để chuyển tải đến công chúng. 

• Quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ, thuong hiệu của doanh nghiệp. 

• Là đon vị gián tiếp mang lại thu nhập và trả luong cho phóng viên. 

• Mối quan hệ xã hội. 

Báo chí hô trợ doanh nghiệp: 


• Doanh nghiệp thông qua báo chí để nắm bắt nhiều thông tin hon 

Mồi ngày đến văn phòng, thói quen của nhiều doanh nhân là đọc “ngấu 
nghiến” tờ báo mình yêu thích, luớt nhanh mọi thông tin thời sụ trong 
ngày để nắm thông tin có liên quan đến lĩnh vục kinh doanh của m ình . 
Rất nhiều tình huống đuợc xử lý kịp thời từ thông tin trên báo, kịp thời 
“cứu nguy” cho nhiều bàn thua trông thấy trong kinh doanh. 

Thế giới luôn biến động, xã hội không ngừng thay đổi, nền kinh tế thay 



đổi từng ngày, chính vì thế doanh nghiệp cũng thường xuyên phải đọc 
báo, lên Internet để nắm thông tin. Dựa vào thông tin trên báo chí để 
hoạch định chiến lược và mô hình kinh doanh, lựa chọn lĩ nh vực đầu 
tư... đưa doanh nghiệp phát triển và có chồ đứng vững chắc trên thưong 
trường. 


• Báo chí là kênh chính quảng bá thưong hiệu, sản phẩm của doanh 
nghiệp 

Có thể nói, một khối lượng thông tin khổng lồ được cập nhật trên truyền 
hình, báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh thể hiện sức làm việc 
“khủng” của các phóng viên. Các nhà báo là cầu nối giúp doanh nghiệp 
chuyển tải thông tin đến bạn đọc, xây dựng thưong hiệu một cách hữu 
hiệu nhất. Bên cạnh những vấn đề chính trị, xã hội, giáo dục, mảng ki nh 
tế luôn là nguồn tin nóng bỏng trên mọi trang báo. 

Trong bối cảnh hiện nay, thưong hiệu đang được xem như nguồn tài sản 
vô hình to lớn của doanh nghiệp, vai trò của báo chí quả thật rất quan 
trọng bởi đây là kênh thông tin lớn nhất trong cộng đồng, có sức lan tỏa 
nhanh và đáng tin cậy. Với những đóng góp giúp nâng cao vị thế doanh 
nghiệp, hình ảnh của doanh nhân trên thưong trường và trong xã hội, 
báo chí thực sự là người bạn đồng hành của doanh nghiệp, chia sẻ 
những khó khăn với doanh nghiệp, cổ vũ những sáng tạo, phê phán 
những trở ngại, “rào chắn” đối với quá trình sản xuất, kinh doanh. 

3.2. Mối quan hệ tiêu cực 

Báo chí 

Trong thời buổi cạnh tranh về thông tin, các tờ báo đua nhau cập nhật 
thông tin nên dẫn đến tr ình trạng nhiễu loạn thông tin khiến thông tin không 
chính xác, ảnh hưởng đến xã hội cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Có 
thể đây là lỗi kỹ thuật, nắm bắt thông tin chưa chính xác, nhưng cũng có 
trường hợp do sự suy đồi về đạo đức nghề báo của một số ít phóng viên hiện 
nay. Họ đến doanh nghiệp với động co không trong sáng, vụ lợi, gây khó 
khăn cho doanh nghiệp. 

Hiện tượng phóng viên vòi tiền doanh nghiệp. 

Vỉ dụ: 

Trường hợp 1: Vụ án Phan Hà Bình - Phó Tổng thư ký báo Tiền Phong. 



Tháng 9 năm 2010, Phan Hà Bình với bút danh Hà Phan đã cùng một 
đồng nghiệp viết bài “SGT và KBC - Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” với 
nội dung bất lợi cho công ty cổ phần xi măng Sài Gòn - Tân Kỳ (thuộc tập 
đoàn Đầu tu Sài Gòn). Sau đó, ông đã dùng bài viết để tống tiền các công ty 
này, ông yêu cầu phải đua 200 triệu thì sẽ không cho đăng tải bài viết và 
thêm 3.000 USD nữa để có bài viết lấy lại uy tín, ông Phan Hà Bình còn 
dùng kịch bản này để nhận cả nghìn USD từ doanh nghiệp khác. 

Nguồn: VNExpress.net, http://vnexpress.net/ gl/phapluat/2011/08/ ha- 
phan-bi-xet-xu-toi-cuon -doat-taỉ-san/) 

Truờng hợp 2: Nhà báo Nguyễn Hồng Son - Báo Diễn đàn doanh nghiệp. 

Năm 2006, Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Hải 
Duong đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Son, phóng viên báo Diễn đàn Doanh 
nghiệp , đang nhận 10.000 USD từ doanh nghiệp Hải Vân, tỉnh Hải Duong. 
Truớc đó, ngày 17/9, Son đã xuống làm việc tại doanh nghiệp Hải Vân và có 
hành vi đe dọa, vòi vĩnh doanh nghiệp này phải đua 10.000 USD. 

Nguồn: Thông tẩn xã VN 

Và còn rất nhiều truòng hợp tuong tự làm ảnh huởng tới uy tín của nhà 
báo và gây thiệt hại cho doanh nghiệp. 

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển đã hỗ trợ rất nhiều cho phóng 
viên trong quá trình tác nghiệp nhung nó cũng kéo theo tác hại. Một số 
phóng viên ngồi một chỗ và sao chép thông tin, dẫn đến trình trạng thông tin 
một báo đua sai kéo theo hàng loạt các báo khác cũng đua sai, ảnh huởng 
đến doanh nghiệp và làm nhiễu thông tin cho bạn đọc. 

Doanh nghiệp: 

Xuất phát từ quyền lợi cá nhân, một số nhà báo bị đồng tiền chi phối, đánh 
mất đạo đức nghề nghiệp và vô tình bị doanh nghiệp lợi dụng. Doanh nghiệp 
muợn ngòi bút của nhà báo để đánh bóng tên tuổi, quảng bá sản phẩm. Thậm 
chí một số doanh nghiệp còn lợi dụng báo chí để “choi xấu” sau lung đối thủ 
cạnh tranh và các doanh nghiệp còn non yếu hon đang hoạt động trong cùng 
lĩ nh vục. 

Gần đây, rất nhiều truờng hợp doanh nghiệp đã lợi dụng ngòi bút phóng 
viên để đánh lừa nguời tiêu dùng: kim cuong nhân tạo thật ra chỉ là một loại 
đá, sữa Vinamilk ghi “sữa tuoi tiệt trùng nguyên chất” trên bao bì và không 
ghi rõ thành phần, sau khi Thanh tra Bộ Y Te vào cuộc, Vinamilk kịp thời 
nhận lỗi và ghi lại nhãn mác. 



Nguồn: http://vietbao.vn/Kinh-te/Vinamilk-nhan-loi-ghi-tu-nguyen- 

chat-tren-bao-bỉ-sua-tuoi/20624006/87/; 

http://vietbao.vn/Kinh-te/Vu-sua-tuoi-Sai-nhan-mac-hay-gian-lan- 

thuong-maỉ/20640648/87/ 

Khi rơi vào trình trạng khủng hoảng, một số doanh nghiệp tìm đến sự hỗ 
trợ của báo chí nhằm “lấp liếm” cho qua chuyện. 

Rõ ràng là có cả lý do từ hai phía khiến mối quan hệ giữa nhà báo - doanh 
nghiệp luôn bất ổn. Thay vì là cầu nối đua các doanh nghiệp đến với bạn đọc 
hoặc đại diện cho du luận để bảo vệ quyền lợi của bạn đọc thì một số báo chí 
đã biến thành nơi doanh nghiệp phải cầu cạnh để có đuợc điều mình mong 
muốn. 

Ông Huỳnh Dũng Nhân, Tổng Biên tập tạp chí Nghề Báo TP.HCM cho 
rằng: “Phải có sụ tôn trọng, biết lắng nghe và hợp tác với nhau thì mối quan 
hệ này mới hiệu quả”. Theo ông Nhân, không phải lúc nào báo chí cũng 
“chĩa mũi dùi” vào doanh nghiệp một cách dò xét, bới móc mà luôn nhìn rất 
thiện cảm. Chỉ khi nào doanh nghiệp coi và sử dụng báo chí nhu một công 
cụ để tiếp tay cho hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc vị lợi thuần tuý 
mà tìm cách làm ăn thiếu trung thục thì báo chí mới phản ứng gay gắt để bảo 
vệ bạn đọc. “Đó là trách nhiệm của nguời làm báo”. 

Nguồn: Báo chí VN, ‘Báo chí và Doanh nghiệp Việt Nam: cầu cạnh 
hay cầu nổi, http://www.baochivietnam.com.vn/chuyen-mc/doc-duong- 
tac-nghỉep/2 730 

Còn theo Tiến sỹ Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ của VCCI thì cần phải để báo chí hiểu đúng về việc 
doanh nghiệp đang làm. Doanh nghiệp không nên né tránh báo chí mà cần 
chủ động thông tin cho báo chí. Thậm chí phải thuờng xuyên thông tin, sẵn 
sàng hợp tác với báo chí ngay cả khi xảy ra sụ cố. Có nhu vậy mới tránh 
đuợc tình trạng đua thông tin không đúng, lệch lạc về doanh nghiệp hoặc sụ 
kiện. Quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp chỉ có thể có dựa trên sụ thông 
hiểu lẫn nhau. 

Nguồn: Theo Bảo chí VN, ‘Báo chí và Doanh nghiệp Việt Nam: cầu 
cạnh hay cầu noi: http://www.baochivietnam.com.vn/chuyen-mc/doc- 
duong-tac-nghỉep/2 730 



2. KỸ NĂNG TẠO DựNG MỐI QUAN HỆ 
VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG 

1. Mối quan hệ có từ đâu? 

Trong quá trình giảng dạy chuyên đề “Kỹ năng tạo dụng quan hệ với giới 
truyền thông” tại các truờng đại học, chúng tôi nhận đuợc rất nhiều câu hỏi 
từ các em sinh viên. Câu hỏi tôi nhận đuợc nhiều nhất là: “Em là sinh viên 
mới ra truờng thì làm sao có đuợc mối quan hệ với các phóng viên”? Vậy 
mối quan hệ đó có từ đâu? Đây là câu hỏi của các em sinh viên, nhung thục 
tế cũng có rất nhiều nguời loay hoay, không biết thiết lập các mối quan hệ 
nhu thế nào. 

Khi nhận đuợc các câu hỏi đó chúng tôi không trả lời ngay mà thuờng hỏi 
nguợc lại: Theo các bạn, kiến thức và mối quan hệ cái nào quan trọng hon? 
Đa số các câu trả lời đều cho rằng mối quan hệ quyết định thành công. Trên 
diễn đàn của một trang web dành cho giới doanh nhân, cũng có một đề tài 
đuợc đua ra thảo luận, giữa kiến thức và mối quan hệ, cái nào đóng góp quan 
trọng hon vào thành công của một nguời. Đa số câu trả lời cũng nghiêng về 
việc tạo dụng quan hệ, đặc biệt đối với nguời làm PR, mối quan hệ sẽ quyết 
định thành công trong công việc của họ. 

“Tri thức của các chuyên gia chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 
85% còn lại phụ thuộc vào các moi quan hệ xã hội”. 

- ANDREW - ÔNG VUA NGÀNH THÉP CỦA MỸ - 

Mỗi chúng ta ai cũng có mối quan hệ. Vậy mối quan hệ đến từ đâu? Mối 
quan hệ có ngay từ chính bản thân mồi nguời và từ những nguời xung 
quanh. Hàng ngày chúng ta giao luu, tiếp xúc với rất nhiều nguời và những 
nguời đó có thể công tác trong l ĩnh vục PR, là những phóng viên hoặc họ có 
mối quan hệ nào đó với phóng viên. Hàng xóm của bạn có thể là phóng viên 
hoặc họ có quen biết một vài phóng viên mà bạn đang quan tâm. Điều quan 
trọng là bạn phải biết tạo dụng những mối quan hệ đó nhu thế nào. Mỗi 
nguời đều có những cách của riêng mình nhung hãy nhớ một điều, nguyên 
tắc quan trọng của quá trình tạo dụng quan hệ là đừng bao giờ đặt lợi ích của 
mình lên truớc. Tạo dụng mối quan với phóng viên cũng thế, đó là mối quan 
hệ lâu dài. Một mối quan hệ vững bền phải có cho và nhận, phải đem lại lợi 
ích cho cả hai bên. Ngoài mối quan hệ trục tiếp của bản thân, các bạn cũng 
có thể sử dụng mối quan hệ “bắc cầu”. Nguời hàng xóm có thể giới thiệu 



phóng viên họ quen biết cho bạn, phóng viên báo Tuổi Trẻ có thể giới thiệu 
cho bạn phóng viên cùng chuyên đề ở báo Thanh Niên... 

Câu chuyện duới đây cho chúng ta thấy sức mạnh của các mối quan hệ: 
khi một nguời đi phỏng vấn vào một công ty truyền thông, vị giám đốc hỏi: 
“Anh có quen hết các nhà cung cấp trên cả nuớc không?”. Trong truờng hợp 
này, nếu bạn trả lời không, thì khả năng đuợc nhận vào làm của bạn rất thấp. 
Nhung anh ta đã trả lời rất thông minh : “Tôi không quen hết các nhà cung 
cấp trên cả nuớc, nhung với mối quan hệ của bản thân, tôi có thể tìm đuợc 
những nhà cung cấp dịch vụ tốt ở bất cứ noi đâu mà ông muốn tổ chức sụ 
kiện”. Dĩ nhiên, không phải chỉ vì câu trả lời này mà anh ta đuợc nhận vào 
làm việc, nhung câu trả lời thể hiện đuợc sức mạnh của các mối quan hệ sẽ 
giúp cho bạn dễ dàng thành công hon trong công việc. 

2. “Khoanh vùng” các cơ quan thông tấn báo chí 

Nhu đã đề cập ở trên, số luợng các cơ quan thông tấn báo chí rất nhiều, 
lên đến cả trăm tòa soạn... Tuy nhiên, nhân viên PR không phải tiếp cận với 
tất cả các phóng viên, tất cả các tòa soạn, các đài phát thanh, truyền hình 
trong nuớc, mà chỉ tiếp xúc với những tòa soạn có liên quan đến l ĩnh vục 
chúng ta PR mà thôi. Việc đầu tiên khi làm PR cho một doanh nghiệp/tổ 
chức, bạn nên tìm hiểu rõ lĩ nh vục hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức mà 
mình đang công tác, tìm hiểu những tờ báo viết về lĩnh vục hoạt động của 
công ty. Sau đó cần nắm rõ tính chất, mục tiêu và phong cách tin tức của 
từng báo, trên cơ sở đó lọc ra danh sách các cơ quan báo, đài có liên quan 
đến ngành nghề của cơ quan bạn đang hoạt động để tiếp cận. Khi đã “khoanh 
vùng” đuợc vấn đề thì bạn sẽ thấy mọi việc bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. 

Sau khi biết đuợc các kênh để tìm kiếm và tạo dụng quan hệ, cũng nhu đã 
khoanh vùng các cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp xúc thì nhân viên PR 
cần nhận biết đuợc phóng viên nào phụ trách những mảng tin tức mà bạn 
đang cần để có thể đi tiếp những buớc tiếp theo. 

Khi làm việc với các cơ quan truyền thông, nguời trực tiếp làm việc với 
bạn chính là các phóng viên, nhà báo, biên tập viên. Nếu bạn đã có sẵn mối 
quan hệ với họ thì đó chính là một lợi thế. Neu không thì bạn phải tìm cách 
tạo dụng mối quan hệ đó. Làm sao để giới nhà báo có thiện cảm với bạn là 
cả một nghệ thuật mà nguời làm PR phải huớng tới. Quan hệ tốt với giới 
truyền thông sẽ giúp việc quảng bá thuơng hiệu của công ty hiệu quả hơn. 
Những công ty nào có mối quan hệ tốt, lâu dài và bền vững với giới truyền 
thông thì thông tin công ty đó sẽ đuợc xuất hiện thuờng xuyên trên báo, đài. 

Hãy xem ti vi, nghe đài, đọc báo và tạp chí để làm quen với văn phong và 



câu chuyện đuợc đua tin. Làm quen với biên tập viên các tờ báo, tiếp xúc với 
các nhà báo chuyên môn trong lĩ nh vực bạn đang quan tâm. Hãy tìm xem ai 
là nguời điều hành tin tức từng mảng của đài phát thanh, truyền hình. Tin tức 
doanh nghiệp hay đến tay phóng viên sẽ trở thành tin nóng cho bạn đọc. 
Chính vì thế, bạn cần tạo dụng mối quan hệ tốt đẹp với các phóng viên. Tuy 
nhiên, bạn nên nhớ quan hệ với giới báo chí không phải một sớm một chiều 
mà phải đuợc tạo dụng dần theo thời gian. 

Truớc khi đi vào phần tạo dụng quan hệ, chúng ta cần tìm hiểu mô hình 
hoạt động của tòa soạn để có thể tiếp cận đúng phóng viên. 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TÒA SOẠN 



Đây là mô hình tòa soạn tuong đối đon giản. Trong một tòa soạn, ban biên 
tập là những nguời có quyền cao nhất để quyết định đăng hay không đăng 
một bài báo nào đó của phóng viên. Có nhiều nguời trong ban biên tập, có 
nguời phụ trách nội dung, đề tài, nguời phụ trách hình ảnh... Duới ban biên 
tập là ban thu ký tòa soạn, đây là những nguời làm việc trực tiếp với các 
phóng viên và cộng tác viên. Họ sẽ là nguời đọc, lựa chọn và chỉnh sửa các 
bài viết cũng nhu tin tức truớc khi đua đến ban biên tập. Thu ký toà soạn là 
cánh tay đắc lực của ban biên tập. Bạn cần đảm bảo tin tức của các bạn đuợc 
ban này lựa chọn. Tiếp theo là từng chuyên mục. Trên một tờ báo có rất 
nhiều chuyên mục, ví dụ: báo Tuổi trẻ có tin tức, thị truờng, giáo dục, nhịp 
sống trẻ... Ở mỗi chuyên mục sẽ có một truởng trang, là những nguời có 
quyền quyết định tin tức nào đuợc đua lên chuyên mục của họ, truớc khi 
chuyển đến ban thu ký. Nhu vậy, chúng ta cần phải tạo dụng quan hệ với 
đúng phóng viên thì tin tức của chúng ta mới đảm bảo đuợc lên báo. Nếu bạn 
quen với một cộng tác viên thuờng xuyên viết bài cho báo Thanh Niên và 













mời anh ta đến tham dự họp báo của mình, thì tin tức của bạn chưa chắc 
được đảm bảo đăng như việc bạn tạo dựng quan hệ với trưởng chuyên mục 
hoặc thư ký tòa soạn. 

3. Cách tạo dựng quan hệ 

Khi hiểu rõ nhu cầu và tính chất công việc của các nhà báo, các chủ bút, 
chiến dịch PR của bạn chắc chắn sẽ có nhiều co hội thành công nhờ khả 
năng thu hút giới truyền thông tốt hon. Khi tiếp cận giới truyền thông, nhiều 
chuyên gia PR sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác nhau để có được sự 
quan tâm của họ. Nó trải rộng từ những kiểu trình bày chủ đề bài báo hết sức 
đặc biệt đến những định dạng gây chú ý hoặc các câu chào hỏi hấp dẫn. 
Những kỹ thuật đó có thể hiệu quả trong nhiều lần, nhưng bạn cũng không 
nên rập khuôn cho mọi phóng viên vì: mồi nhà báo là một con người khác 
biệt, họ có văn phong riêng. Do đó, người làm PR cần phải quan tâm hiểu rõ 
để có chiến thuật cụ thể khi tiếp xúc với từng phóng viên. 

Để tiếp xúc và làm việc lâu dài với phóng viên, đầu tiên nhân viên PR 
phải tìm hiểu kỹ về họ. Bạn có thể tìm kiếm thông tin về phóng viên cần 
thiết cho chiến dịch truyền thông của m ình thông qua bài viết của họ trên các 
trang, chuyên mục mà họ phụ trách. Hãy đọc tạp chí, lắng nghe/xem chuông 
tr ình của phóng viên mà bạn đang nhắm tới. Bạn cần nghiên cứu đối tượng 
mà tờ báo đó hướng tới là ai? Phong cách viết là gì? Ví dụ, những tờ báo địa 
phưong thường viết tin bài liên quan đến những người trong thôn xóm, giá 
cả thị trường của các mặt hàng tiêu dùng; báo Công an thường đưa tin về 
những vụ trộm cướp, giết người, buôn lậu, mại dâm... Và phát hành mạnh ở 
khu vực miền tây, độc giả chủ yếu tầng lớp bình dân; báo kinh doanh thường 
đưa tin về giá cả thị trường, sức mạnh tài chính... và đối tượng độc giả chủ 
yếu là doanh nhân. 

Sau khi tìm hiểu về độc giả và phong cách đưa tin của tờ báo, điều cần 
quan tâm tiếp theo của người làm PR là tìm hiểu phong cách, giọng điệu và 
chủ đề mà phóng viên thường xuyên tiếp cận để viết bài. Khi đọc các bài viết 
của họ, hãy chú ý đến quan điểm cá nhân của họ. Họ có nhìn vào khía cạnh 
con người của vấn đề hay chỉ đon giản là đưa tin những sự thật lạnh lẽo? Họ 
đứng ở lập trường của một ngòi bút khách quan hay mang cái nhìn nhận chủ 
quan vào trong bài viết? 

Yếu tố sau cùng là thời điểm: Yếu tố này cũng tác động tới khả năng lĩnh 
hội của các nhà báo. Nếu bạn tiếp cận một tờ báo hàng ngày, buổi chiều luôn 
là thời điểm các nhà báo rất bận rộn để chuẩn bị bài viết cho ngày hôm sau. 
Những tờ báo tuần thường kết thúc công việc vào thứ năm hay thứ sáu. Còn 
đối với tạp chí hàng tháng, thời điểm phát hành thường roi vào ngày 1, ngày 



4, ngày 5 và ngày 15 hàng tháng. Nắm bắt được lịch phát hành của từng báo, 
bạn sẽ chọn được thời điểm cung cấp thông tin hợp lý. 

Tất cả những yếu tố trên sẽ giúp bạn thành công bước đầu trong quá trình 
tạo dựng quan hệ. Nhưng vấn đề của người làm PR không chỉ dừng lại ở đó. 
Thứ quyết định thành công của PR là thông tin của doanh nghiệp được xuất 
hiện theo chiều hướng tốt trên mặt báo. Bạn cần hiểu phóng viên để biết 
được thời điểm gửi thông tin thích hợp và mời đúng phóng viên đến tham dự 
sự kiện. 

Vỉ dụ: 

Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo về sự việc nhãn hiệu “Cháo cây thị” của 
anh bị một số tờ báo đưa tin sai sự thật. Khi mời phóng viên đến họp báo, do 
ca sĩ này chỉ có mối quan hệ với phóng viên các mảng văn hóa, văn nghệ nên 
buổi họp báo hôm đó chủ yếu là phóng viên đến từ các chuyên mục này, mà 
không hề có một phóng viên nào của mảng y tế, sức khỏe, thị trường tham 
dự. Và dĩ nhiên, sau buổi họp báo tin tức không thể lên báo được, vì ban tổ 
chức đã mời không đúng phóng viên đến tham dự chuông trình. 

Khi có thông tin về phóng viên, bạn nên lập danh sách phóng viên. Cách 
tốt nhất để quản lý là lập danh sách trên file excel (xem mẫu ở phụ lục) vì nó 
giúp bạn dễ dàng tìm kiếm tên phóng viên khi mời tham dự sự kiện và in ấn 
thư mời. Danh sách phóng viên cần có các cột thông tin sau: số thứ tự, tên co 
quan báo/đài, tên phóng viên, địa chỉ, điện thoại, fax, email và cột quan 
trọng không thể thiếu là ngày sinh của phóng viên. 

Vậy làm thế nào để thu thập được thông tin của phóng viên? Bạn có thể 
tiếp cận bằng các cách sau: 


• Gọi điện thoại cho phòng thông tin của báo/đài để có được tên, chức 
danh, điện thoại, fax của người mà bạn cần liên lạc. Phưong án này có 
thể không khả thi lắm. Khi chúng ta gọi điện thoại đến tòa soạn, người 
trực điện thoại thường đề nghị các bạn gửi thư mời đến tòa soạn rồi họ 
sẽ cử người đến tham dự, chứ không cho chúng ta biết cụ thể tên và số 
điện thoại của phóng viên. Có một thủ thuật khi gọi điện thoại, đừng 
bao giờ các bạn nói: “Em làm việc ở công ty A, công ty em chuẩn bị tổ 
chức họp báo liên quan đến thực phẩm, chị có thể cho em xin số điện 
thoại của anh/chị phóng viên trong mảng này để em gửi thư mời tham 
dự được không?”, nếu hỏi câu này, đa số các bạn sẽ nhận được câu trả 
lời như trên. Nhưng nếu chúng ta đổi lại câu hỏi: “Chị ơi, em muốn 
gửi thư mời cho anh phóng viên A, phụ trách mảng thực phẩm ở báo 



mình, nhưng em gọi điện hoài cho anh ấy mà không được, chị có thể 
cho em gặp anh A, hay cho em địa chỉ email để em gửi thư mời cho 
anh ấy?”. Các bạn có thể thành công được 80% với câu hỏi này. 

• Thông qua bạn bè và người quen để có thông tin của phóng viên: Vận 
dụng hết trí nhớ và các mối quan hệ của mình, bạn cần phải xem trong 
bạn bè, thầy cô hay người quen có ai có thể giúp đõ mình có được 
thông tin phóng viên không. Bạn sẽ có được những thông tin giá trị từ 
những người có khi bạn không ngờ đến. 

• Tham gia hội thảo do các tòa soạn tổ chức, tham gia các buổi nói 
chuyện của nhà báo bạn đang muốn tiếp cận: Các buổi hội thảo dành 
cho giới báo chí thường có rất nhiều các phóng viên tham dự. Ngoài 
ra, các nhà báo đặc biệt là ở ban biên tập và thư ký tòa soạn thường là 
diễn giả trong các buổi tọa đàm, hội thảo, nếu tham gia vào các buổi 
tọa đàm này, hãy tranh thủ xin danh thiếp của phóng viên bạn đang 
cần tiếp cận. Các phóng viên kỳ cựu, trưởng trang cũng thường xuyên 
được mời đến nói chuyện với sinh viên báo chí, hãy làm quen với sinh 
viên trường báo, bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin liên lạc có giá 
trị về phóng viên. 

• Tham dự các buổi Lễ trao giải báo chí: Vào ngày 21/6 hàng năm, hội 
nhà báo thường tổ chức Lễ trao giải các tác phẩm báo chí xuất sắc. 
Bạn hãy tham gia vào sự kiện này. Ở đây bạn có thể gặp và trò chuyện 
được với rất nhiều phóng viên. 

Sau khi đã có được danh sách, email, hoặc số điện thoại của phóng viên, 
người làm PR đặt ra câu hỏi tiếp cho mình, phải tiếp cận phóng viên bằng 
cách nào? Có rất nhiều cách để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với phóng 
viên. Có thể mồi người chúng ta sẽ có những cách tiếp cận khác nhau, nhưng 
một số kỹ thuật thông thường đa số các nhân viên PR vẫn hay sử dụng là tiếp 
cận phóng viên thông qua các phưong tiện: điện thoại, email, thông cáo báo 
chí, phỏng vấn, họp báo, tổ chức sự kiện... 

3.1. Điện thoại 

Khi đã thu thập được một lượng thông tin vừa đủ để nhân viên PR có thể 
hiểu phóng viên, bước tiếp theo là chủ động gọi điện thoại. Lần đầu tiên gọi 
đến hãy giới thiệu về bản thân và hỏi xem lúc đó có thuận tiện để nói chuyện 
hay không? Bạn đừng ngại khi gọi điện thoại cho các phóng viên. Thực ra 
phóng viên là người rất nhiệt tình, năng nổ và dễ gần. Chỉ cần lưu ý một vài 
điểm nên và không nên khi gọi điện thoại như sau: 



Chọn thời gian gọi điện thích hợp. 
Nên: 


• Sáng: 9:30-11:30 (Buổi sáng đến cơ quan phóng viên còn phải họp 
giao ban/kiểm tra tin tức ngày hôm truớc của mình, hoặc xem lại lịch 
trì nh ngày hôm sau nên bạn đừng gọi điện sớm). 

• Chiều:14:30-16:30 (Sau giờ cơm trua, phóng viên nghỉ ngơi và phải 
lấy lại năng luợng truớc khi bắt tay làm việc. Vừa ngủ trua thức giấc, 
chua kịp định hình đã phải nhận điện thoại liền, các anh/chị phóng 
viên thuờng không thích). Khi làm việc, nên hỏi các phóng viên 
khoảng thời gian nào có thể gọi điện cho họ. Vì mồi nguời có một lịch 
làm việc khác nhau. Đặc biệt phóng viên, biên tập viên của đài truyền 
hình lúc ở truờng quay họ không bắt máy. 

Không nên gọi: 


• Truớc giờ đi làm và sau giờ đi làm về. 

• Giờ có phim hay hoặc bóng đá hay. 

• Sau khi có vấn đề căng thẳng (doanh nghiệp làm phật lòng phóng 
viên). 

Trước khỉ cầm điện thoại lên gọi chủng ta cần: 


• Chuẩn bị truớc nội dung cần nói. Hãy lấy tờ giấy và gạch đầu dòng 
những vấn đề chúng ta cần trao đổi. Hãy giữ giọng điệu và phong cách 
đuợc chuyên nghiệp và thân thiện. Hãy bắt đầu với những giới thiệu 
ngắn gọn, mang tính cá nhân và nhanh chóng đi vào nội dung ch ính . 

• Khi gọi phải nhớ giới thiệu về bản thân. Thông thuờng thì chúng ta sẽ 
giới thiệu: Tên gì? Gọi đến từ đơn vị nào? Ai giới thiệu bạn với phóng 
viên. Hỏi thăm anh/chị có đang bận? Hoặc em có thể trao đổi/hỏi thăm 
anh/chị về vấn đề? Mời đến tham dụ sự kiện của công ty? 

Không phải tự nhiên, chúng tôi lại viết những điều cơ bản nhu thế này, 
trong thục tế rất nhiều lần, một số nhân viên PR mới đi làm gọi cho chúng 
tôi nói hết chủ đề, mục đích cần chuyển tải nhung vẫn chua giới thiệu mì nh 
là ai, gọi đến từ đâu. Khi đuợc hỏi lại, các bạn mới chợt nhớ chua giới thiệu 



về bản thân. Chính những điều tưởng chừng như rất nhỏ và căn bản vậy thôi 
nhưng nó cũng có thể phá vỡ câu chuyện bạn muốn nói với phóng viên. Khi 
mà cuộc điện thoại đã bắt đầu tốt đẹp, hãy lắng nghe các nhà báo nói, thay vì 
thao thao bất tuyệt với kế hoạch của bạn. Bạn cần luôn giữ vững các điểm 
chính nhưng cũng không thể không linh động. Đôi lúc một nhà báo có thể 
tìm kiếm điều gì đó không hoàn toàn xuất hiện trong câu chuyện của bạn, 
nhưng bạn có thể giúp đõ họ theo một cách nào đó. Đôi khi, các bạn đã chọn 
thời điểm thích hợp rồi, câu chuyện của bạn hay, lại roi vào giờ không may 
mắn, phóng viên đang có chuyện bực mình, các bạn có thể bị hứng một trận 
“mưa ngôn ngữ”, đừng vội vàng cúp điện thoại mà hãy chịu khó lắng nghe, 
bình tĩnh giải quyết mọi chuyện. 

Gọi điện thoại trong trường hợp: 

Tùy vào từng trường hợp, chúng ta uyển chuyển trong cuộc trò chuyện. 


• Mời tham dự sự kiện công ty 

• Mời cà phê hoặc ăn trưa 

• Thấy bài anh/chị viết bình luận hay 

• Chúc mừng sinh nhật/ngày nhà báo/tết/lễ 

• Tình cờ thấy anh/chị trong sự kiện mà không kịp chào. 

Khi gọi điện thoại nên dùng điện thoại di động cả nhân vì những lỷ do 
sau: 


• Phóng viên thấy được mức độ quan tâm và cần thiết 

• Phóng viên dễ dàng lưu thông tin 

• Xây dựng được mối quan hệ thân thiết 

• Giúp phóng viên dễ dàng biết bạn là ai và gọi đến từ đâu? 

• Phóng viên gọi lại khi thấy cuộc gọi nhở. 


3.2. Emaỉl 

Hãy gửi emaỉl cho phóng viên trong các trường hợp: 



• Mời tham dự sự kiện 

• Gửi Thông cáo báo chí 

• Hỏi thăm sức khoẻ 

• Gửi thông tin công ty 

• Gửi email nhắc lại cuộc hẹn cà phê/ăn trưa 

• Cảm on phóng viên đến tham dự sự kiện và đưa tin. 

Những lưu ỷ khi viết email: 


• Dùng kính ngữ (Khi lần đầu gửi email nên dùng kính ngữ - Kính gửi) 

• Bên dưới mồi email nên có thông tin liên lạc: Họ và tên, công ty, chức 
vụ, điện thoại, email, fax, website. Nhiều email khi gửi đi mà quên ghi 
thông tin liên lạc bên dưới, phóng viên đọc sẽ không hồi âm vì không 
biết thông tin này được gửi đến từ đâu? Ai gửi và chức vụ... Và như 
vậy đưong nhiên email của bạn không còn giá trị. 

• Khi gửi email cho phóng viên, đặc biệt là gửi TCBC, nhân viên PR 
không nên gửi quá nhiều flle và hình ảnh, gây khó khăn cho phóng 
viên khi tải về. Chỉ nên gửi một TCBC và tối đa hai tấm hình, chúng ta 
hãy chọn luôn hình cho phóng viên, đừng bao giờ gửi cho phóng viên 
5, 6 tấm hình và yêu cầu họ chọn để đưa lên báo cho chúng ta. Nhân 
viên PR hãy làm việc đó cho phóng viên. 

• Một điểm cần lưu ý là khi gửi email cho 30 phóng viên về cùng một 
chủ đề, đừng bao giờ đánh email của 30 phóng viên vào dòng gửi (to) 
trong địa chỉ của email rồi gửi đi. Hãy gửi từng địa chỉ email và điền 
tên anh/chị phóng viên vào thư mời điện tử nhằm thể hiện tính chất 
trang trọng. Khi mời phóng viên tham dự sự kiện cần có thư mời, thư 
mời có thể được đưa trực tiếp nhưng hiện nay, phóng viên thích nhận 
thư mời qua email hon. Nội dung thư mời cần: 

• Ngắn gọn, súc tích 

• Không nên đưa toàn bộ nội dung vào thư mời (chỉ nên đưa chủ đề, 
thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức chưong trình). 




Gác lại những lúi ta,jn tin tức, bàl vớ, lóc chạy đứa vcfs tíiội sự nàng hóng, chạy tin 
lên sóng vội vẵ .. Hiy lẳng dọng lại dôi phút đế dền với nhau, trỏ chuyện vã thư giẵn 
bâng mọt taiK 5íhow nhẹ nhàng vi những bân tinh ca lang mạn. 

Mhân dịp 8Ẻ năm ngáy Bèo chí Cách Mạng VN, Hội ỮN trè TP. HCM 
vá Còng ty Truyễn thông MỉOtrÉn trang kinh incrt anh/chị: 


Anh Đoan Chanh Khải - Thdi báo KTSG 

ĐỄh tham dụ': 

CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ THẦN MẬT VÀ TRI ẲN NHẢ BÁO VIỆT NAM 


Địa điềm; 

Phòng trà Ân Nam 

52 Trương Địnhr p.7 r Q.3-, Tp. HCM 

Thdì guan: 

-11:0(5 ngảy 13/6/2011 
Rất hãn hârih dược dồn tiíj'p các ârìh chị. 


Vui Ẻpg Mắc nhận tham dcn 

Ms. hộạẹ c:tinIJ: dÔCM572tìl&-afl.:ĩ5lfitlflỄẼ 


Nội dụng ctiựdpgirinh 


ra:aD - 09.30 


(09:30-Ctì-35 
W;35-W.-t0 
Q9;H(J- M.^s 
D9;4S 10.30 

L0:3D - 10.35 
10:35— 10.43 
L0:4Ũ-10.55 
10:55- LI. 15 
U;15- 11.30 


Đón khách 
Chua hiuh luli niệm 
TỂabeak - FMìịỊỄr Fửjií 
Khai fF0C 

Phát trêu ÍŨ5 Y0A 

■tát ÍŨD hti Mịp Comnnunhstioiis 

TaR Síiơw 'Vui búBn củng mả kéo" 

câm tw nhá tá tra 

Chuông tíàih ca nhác 

CỂií: Líiâli (rúrọ :hjíirrj dim ’haai Fti i|Si 

ChUtìng Irli-ib ra nhạr - g.*j ‘líu 

Ticn nhách - tịjrig quà 


Nhá Lài Lrự: 


PHILIPS 




VMK rurrr: C-T-Ĩ-II >>>> r-s i C-Ti 




Ci Khấ p+a TU ch 





3.3. Thông cáo báo chí và bản tin nội bộ 

Hai phương tiện có thể chuyển tải thông tin của doanh nghiệp đến phóng 
viên một cách hiệu quả chính là thông cáo báo chí và bản tin nội bộ. Chính 
vì vậy, nhân viên PR cần phải phát huy tối đa tác dụng của nó. 


• Thường xuyên gửi những TCBC của công ty đến tất cả phóng viên 
báo/đài thuộc lĩnh vực chuyên ngành công ty bạn. Thông cáo báo chí 
của bạn gửi đến phóng viên có thể họ chưa đăng liền nhưng được 
phóng viên lưu lại làm tư liệu, sau này khi viết một đề tài liên quan, họ 
sẽ đưa thông tin của doanh nghiệp các bạn vào bài viết. Bạn đừng vội 
chán nản khi thấy TCBC được gửi đi mà phóng viên không đăng tin. 
Người làm PR là “con ong” chăm chỉ và sự kiên trì luôn thu lại kết 
quả. 

• Gửi bản tin nội bộ của công ty đến tặng cho các phóng viên tòa soạn 
(bản tin có thể 3 tháng/lần). Bản tin nội bộ là những bài viết giới thiệu 
về công ty/tập đoàn, những sự kiện mà công ty bạn đã, đang và sắp 
thực hiện cũng như những vấn đề mà doanh nghiệp bạn quan tâm. 
Chính điều đó sẽ giúp các phóng viên hiểu và có nhiều thông tin hơn 
về công ty. 


3.4. Gặp trực tiếp 

Sau khi thực hiện các bước trên, chúng ta tiến tiếp một bước nữa trong quá 
tr ình tiếp cận giới truyền thông, hãy mạnh dạn xin một cuộc gặp trực tiếp. 
Khi đối thoại trực tiếp, hãy luôn tỏ ra thân thiện và cởi mở, chính những biểu 
hiện trên gương mặt và cách thức trò chuyện của các bạn sẽ để lại được ấn 
tượng tốt trong lòng phóng viên. 

Các bạn thường gặp trực tiếp phóng viên khi nào? Thời gian hẹn gặp 
phóng viên cũng mang lại hiệu quả trong mối quan hệ của bạn với phóng 
viên. Thời điểm thuận lợi để gặp trực tiếp phóng viên: 


• Đưa thư mời đến tham dự các sự kiện của công ty 

• Gặp cảm ơn phóng viên đã đến tham dự sự kiện 

• Mời phóng viên cà phê hoặc dùng cơm trưa. 

Phóng viên là những người rất bận rộn và có nhiều mối quan hệ. Bởi vậy, 



họ không thể nhớ hết các đối tác của mình. Khi gặp phóng viên trong lần làm 
việc thứ hai, bạn có thể nhắc lại nội dung lần gặp mặt trước. Điều đó có thể 
giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. 

Các bạn đừng nghĩ là sau buổi gặp các phóng viên về sẽ đưa tin cho chúng 
ta, đừng nghĩ rằng tất cả các yêu cầu của bạn có thể được đăng trên các ấn 
phẩm. Công việc của PR đòi hỏi phải liên tục gửi tin, bài đến tòa soạn. Còn 
việc xử lý những tin, bài đó như thế nào là công việc của phóng viên, chúng 
ta không can thiệp quá sâu vào công việc đó, điều này có thể phá võ mối 
quan hệ với phóng viên. 

4. Vấn đề Phong bì 

Đây là vấn đề mà các bạn làm PR cần quan tâm nhất. Phong bì đối với 
phóng viên bây giờ là chuyện công khai trong các sự kiện nhưng chúng ta 
cần phải tế nhị: phải gửi phong bì đúng lúc và đúng thời điểm. 

Cách gửi phong bì cho phóng viên 

Địa điểm : Thích hợp và tiện cho phóng viên. Một số địa điểm phù hợp: 


• Mời cà phê và gửi phong bì 

• Gửi trực tiếp trong các sự kiện kèm với Press Kit 

• Đến gần cổng tòa soạn gửi. 

Trước khỉ đến: 


• Gọi điện thoại hẹn, nêu lý do: cảm on anh/chị đã đưa tin/viết bài 

• Phong bì cần được kẹp trong íblder công ty: sếp em gửi lời cảm on 
đến anh/chị. Tin/bài hôm trước rất hay 

• Không nên để phong bì trong túi quần rồi đến đó rút ra đưa, không 
được trân trọng 

• Nên đến điểm hẹn đúng giờ. 

Không nhận phong bì: 

Có những trường hợp phóng viên không nhận phong bì? Vậy chúng ta 
phải làm sao? 



• Gọi điện thoại cảm ơn phóng viên 

• Muốn học hỏi k inh nghiệm từ phóng viên 

• Hỏi thăm phóng viên, thông tin mà anh/chị quan tâm nhất là gì và gửi 
thông tin cho anh/chị. 

5. Các thể loại PR trên các phương tiện truyền thông 

5.1 Giới truyền thông phát sóng 

So với báo chí thì giới truyền thông phát sóng như tivi, radio có những lợi 
thế và bất lợi riêng. Trong đó, sự khác biệt nổi bật là thông tin trên cả truyền 
hình và radio đều tồn tại rất ngắn ngủi, vì chỉ xem và nghe được một lần, hai 
lần (trừ khi được phát và thu lại). Trong khi đó, báo in; báo mạng được xem 
đi xem lại nhiều, mặc dù bài báo chịu ảnh hưởng rất lớn của thời gian vì chỉ 
cần qua một ngày nó sẽ trở nên “lỗi thời”. Nếu biết cách khai thác, các 
phương tiện truyền thông phát sóng sẽ trở thành một công cụ PR vô cùng 
hiệu quả, vì chúng có thể chuyển tải những thông điệp đặc biệt đến một 
lượng khán giả “khổng lồ”. Tuy nhiên để phương tiện truyền thông này đem 
lại hiệu quả điều đầu tiên bạn cần nắm vững những đặc tính riêng của nó. 

Khản giả 

Phát thanh và truyền hình có một lượng khán giả rất lớn, thậm chí còn lớn 
hơn cả trước đây nhờ vào sự có mặt của truyền thông vệ tinh. Ví dụ, mỗi 
ngày có hàng trăm triệu người trên toàn thế giới theo dõi bản tin của kênh 
truyền hình CNN; trong khi đó suốt một năm qua dịch vụ toàn cầu của đài 
BBC đã đưa tin đến hàng triệu thính giả toàn cầu bằng tiếng Anh lẫn tiếng 
địa phương và ngày nay dịch vụ này còn rất phổ biến. 

Truyền hình 

Trong những năm gần đây, sự tác động mà truyền hình có thể tạo ra đã gia 
tăng nhanh chóng. Do việc sử dụng ngày càng nhiều công nghệ truyền thông 
vệ tinh và công nghệ tiên tiến, cùng với sự xuất hiện của nhiều loại kênh 
truyền hình mới trong nước lẫn quốc tế nên việc phủ sóng truyền hình 24/24 
trên toàn thế giới hiện nay đã thành hiện thực. Đặc biệt đối với các bản tin 
nóng và bản tin mới cập nhật, thời gian chuyển tải thông tin đến khán giả đã 
được thu ngắn đáng kể. Chính vì lý do đó, trong thời buổi thường xuyên xảy 
ra các cuộc khủng hoảng thế giới, truyền hình hoàn toàn có khả năng đưa tin 
trực tiếp và phát sóng thẳng vào các mạng truyền hình quốc gia, tạo ra hiệu 
quả cao và sự linh hoạt tối đa trong việc cập nhật tin tức. Chính vì điều này 
mà truyền hình ngày nay tạo ra hiệu quả tác động đến khán giả cao hơn so 



với trước. 


Sau đây là một số đặc điểm chính của truyền hình cần được lưu ý: 

• Một số chương trình được thực hiện hàng tháng trước khi phát sóng. 

• Chương trình đã phát sóng được lưu lại để sử dụng về sau. 

• Việc biên tập có thể phân cắt trình tự hoặc thay đổi ý nghĩa. 

• Những yêu cầu trong việc lập kế hoạch để thực hiện chương trình đòi 
hỏi rất khắt khe (nghiên cứu, địa điểm, ánh sáng, thiết bị và kỹ thuật). 

Các thể loại PR trên truyền hình: 


• Bản tin: Quốc gia và khu vực 

• Chương trình trò chuyện, phỏng vấn và thảo luận: Có sự tham gia của 
nhân vật nổi tiếng và chủ đề của họ phải thu hút khán giả. 

• Phim/kịch truyền hình nhiều tập: Thể hiện các vấn đề được công 
chúng quan tâm và ưu thích: ma túy, hôn nhân, con cái, đạo đức, tội 
phạm. 

• Các chương trình thời sự: Sẽ rất hữu hiệu khi cần chuyển tải thông 
điệp quan trọng. Ví dụ: Dutch Lady với kỷ lục bức tranh lớn nhất Việt 
Nam, SYM ra mắt chiếc xe tải nhẹ T880 đúng vào dịp nhà nước Việt 
Nam cấm xe thô sơ, ba gác di chuyển trong nội thành thành phố. 

• Chuyên mục nhiều kỳ: Chương trình có thể chuẩn bị trước và phát 
sóng nhiều kỳ. Ví dụ: Món ngon mỗi ngày trên VTV1, Chắp cánh 
thương hiệu phát sóng trên VTV3. 

• Tư liệu: Những đoạn phim, video hay hình ảnh tĩnh được đưa vào 
chương trình với mục đích m inh họa, tạo h ình ảnh nền... Có thể doanh 
nghiệp phải trả một khoản phí tương ứng với thời lượng phát sóng. 

• Tài sản: Tài sản và tư liệu được sử dụng trong các phim truyền hình 
thường được ghi nhận ở cuối phim. 

• Sản phẩm: Tuy không được liệt kê cuối phim nhưng hình ảnh sản 
phẩm sẽ xuất hiện trong những bộ phim và người xem dễ dàng nhận 
biết sản phẩm đó thuộc công ty nào. 



• Giải thưởng: Những tặng phẩm trong các trò chơi truyền hình, nếu đặc 
trưng và nổi bật, chúng sẽ có hiệu quả PR rất tốt trong việc giới thiệu 
cách sử dụng sản phẩm. 

Hạn chế: Bạn cũng cần lưu ý đến một số trở ngại của phương tiện này. 
Truyền hình thường có chức năng giải trí và thư giãn chứ không thiên về 
cung cấp thông tin cho khán giả. Vì thế, cần phải xem xét thật kỹ khi lên kế 
hoạch triển khai các hoạt động PR trên truyền hình. Trước hết, người làm PR 
phải đảm bảo chọn đúng kênh và chương trình phù hợp. Đừng bao giờ chọn 
kênh truyền hình theo chủ quan và những hào quang gắn liền với nó, bởi sự 
phù phiếm thường rất tốn kém mà không mang lại hiệu quả. 

Phát thanh 

Một trong những thuận lợi lớn nhất của phát thanh so với truyền hình là 
lượng thính giả không chỉ giới hạn ở trong nhà. Đây là một phương tiện rất 
cơ động, đặc biệt từ khi xuất hiện máy Walkman cài thắt ở lưng và những 
thiết bị di động siêu nhỏ khác. Vì vậy, phạm vi tác động của radio rộng lớn. 


• Thuận tiện cho người sử dụng, gọn nhẹ, không cần nhiều thiết bị kèm 
theo. 

• Radio không yêu cầu thính giả ngồi yên để nghe. Mọi người có thể 
vừa nấu ăn vừa nghe radio, vừa lái xe vừa nghe đài,... Radio gần như 
là người bạn đường của các tài xế trong chương trình giao thông và 
quà tặng âm nhạc. 

• Radio thông tin và ngôn ngữ bình dân gần gũi thính giả hơn truyền 
h ình . 

• Cập nhật thông tin nhanh chóng. 

Các thê loại PR trên Radỉo 


• Bản tin: Tin tức quốc gia, khu vực và địa phương. 

• Thu âm phỏng vấn: Được thực hiện theo nhiều cách. Đài phát thanh có 
thể thực hiện buổi phỏng vấn, hoặc công ty thực hiện buổi phỏng vấn 
rồi gửi băng ghi âm cho đài. Trong trường hợp thứ hai, không nhắc 
đến những chi tiết thương mại trong cuộc phỏng vấn, nhưng tên công 
ty thường được nêu ra ở đầu hoặc cuối chương trình. 



• Phỏng vấn/thảo luận hay trò chuyện tại phòng thu: Giọng nói của 
những nguời nổi tiếng, chuyên gia, nguời bình luận là những tu liệu 
tiềm năng thu hút đuợc sự chú ý của thính giả. 

• Phỏng vấn qua điện thoại: Sử dụng phổ biến ở các đài phát thanh địa 
phuơng. Có thể thực hiện qua điện thoại văn phòng hoặc nhà ở. 

• Kịch phát thanh nhiều tập: Các thông điệp PR có thể đuợc chuyển tải 
qua những chuông trình này tuong tự nhu trên truyền hình. Một số đề 
tài tiêu biểu nhu: nông nghiệp, giáo dục, gia đình... 

Bảo ỉn 

Mặc dù sự phát triển của Internet và các phuong tiện truyền thông điện tử, 
báo in vẫn đóng vai trò quan trọng số một trong các hoạt động PR. So với 
các phuong tiện truyền thông phát sóng thông tin từ thông cáo báo chí có 
nhiều co hội xuất hiện trên mặt báo. Hiện tại, số luợng phát hành của báo in 
giảm và có thời kỳ cho rằng báo in sẽ chết. Tuy vậy, những tờ báo lớn vẫn 
có sức mạnh. Và độc giả vẫn đọc báo in do thói quen, do truyền thống. Báo 
in đã xuất hiện từ rất lâu đời, tin tức trên báo in đuợc kiểm tra và duyệt kỹ, 
nó là nguồn tin đáng tin cậy đối với độc giả. Ngày nay để theo kịp nhu cầu 
tin tức của độc giả, nhiều tờ báo đã lập thêm trang báo điện tử. Điều đó có 
nghĩa là thông tin của doanh nghiệp/tổ chức của bạn sẽ có thêm co hội đến 
đuợc với độc giả, khách hàng tiềm năng... 

Các thể loại PR trên báo in: Bài chính luận (editorial), Bài PR 
(Advertorial), Hỏi đáp, Bài viết của các chuyên gia tu vấn, Phỏng vấn, tin 
booking, tin lobby, testimonial, tuờng thuật sự kiện... 

5. Cách duy trì mối quan hệ vói phóng viên 

Nhân viên PR đã làm tất cả để có đuợc mối quan hệ với báo chí nhung 
nếu chúng ta không biết cách duy trì mối quan hệ đó thì coi nhu mọi công 
lao bạn bỏ ra đều sẽ đổ ra sông đổ biển hết. Duy trì mối quan hệ nhu thế nào 
cũng là một nghệ thuật mà nguời làm PR phải đầu tu và học hỏi. 

Mối quan hệ nào cũng vậy, bạn muốn nguời ta biết và nhớ tới bạn thì bạn 
phải thể hiện cho họ thấy bạn thục sự quan tâm tới họ. Có rất nhiều cách để 
thể hiện sự quan tâm đó nhung đối với báo chí, các bạn nên chú ý đến cách 
thức thể hiện của mình . Bạn phải làm gì? 

xếp thứ tự mục tiêu uu tiên: Trong số rất nhiều nhà báo chúng ta thiết lập 
mối quan hệ, sẽ có một số nhà báo nhất định mà nhân viên PR cần phải duy 
trì và mở rộng trong từng giai đoạn. Hãy tập trung vào những tờ báo có tiếng 



nói quan trọng nhất đối với những mục tiêu truyền thông của bạn. 

Nên thuờng xuyên gọi điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm phóng viên nh ân 
những dịp đặc biệt: 

Nhân dịp sinh nhật 

Hình thức: 

• Gọi điện thoại chúc mừng 

• Mời dùng cà phê/ăn trua 

• Gửi thiệp điện tử chúc mừng 

Quà tặng: (Tặng trực tiếp hoặc qua dịch vụ) 

• Hộp đụng danh thiếp 

• Giỏ hoa chúc mừng 

• Pha lê khắc tên phóng viên và đon vị gửi tặng 

Nhân dịp lễ/ tết 

Hình thức: 

• Gọi điện thoại chúc mừng 

• Gửi thiệp điện tử chúc mừng 

Quà tặng: (Tặng trực tiếp đến tòa soạn gửi/gặp trực tiếp phóng viên). 

• Giỏ quà tết 

• Ruợu ngoại 

• Bia 

Cách thức: Gọi điện trước khỉ mang quà đến chúc tết và hỏi phóng viên sẽ 
gửi lại cơ quan hay mang đến nhà. 

Tổ chức gặp gỡ thân mật với phóng viên 



Tổ chức những buổi gặp gỡ thân mật với phóng viên tại công ty/nhà máy. 
Nhân dịp công ty mới nhập về dây chuyền sản xuất mới hoặc ra sản phẩm 
mới. Buổi tiệc gọn nhẹ, giao luu là chính không đặt nặng vấn đề thông tin. 

Tổ chức tour du lịch mời phóng viên tham gia 

Tham quan văn phòng công ty đặt tại các tỉnh hoặc nuớc ngoài. Tour cần 
lên một lịch trình cụ thể. Từ việc đón tiếp phóng viên, di chuyển/tham quan 
và thục đon. Tránh chuông trình rối ren và phản tác dụng. 

Tất cả những điều bạn làm ở trên nhằm thục hiện điều cốt yếu là thiết lập 
một quan hệ đôi bên cùng có lợi và quan hệ này sẽ bền chặt hon theo thời 
gian. 

6. Cách theo dõi tin 

Khi nhân viên PR đã tiếp cận và gửi thông tin cho phóng viên để đua tin 
thì chúng ta thuờng mắc một sai lầm đó là bắt đầu chuyển qua “tấn công” 
các phóng viên đó. Các bạn nhắn tin hay gọi điện cho nhà báo để dò hỏi tin 
của mình khi nào sẽ đăng. Có bạn khi nói chuyện đi thẳng vào vấn đề hỏi 
ngay “tin khi nào đuợc đăng?” còn có bạn thì khéo léo hon bằng câu hỏi 
“Anh chị có cần thêm thông tin gì không?”, dù bằng cách nào thì các bạn 
làm PR cũng đã quên đi một điều là nhà báo không bao giờ quyết định đuợc 
việc đăng bài trên báo mà nó thuộc quyền quyết định cuối cùng từ tòa soạn. 
Chính vì không hiểu điều này dẫn đến nhiều tình cảnh “dở khóc, dở cuời” là 
PR truy tìm nhà báo đã hứa hẹn, thậm chí “hăm dọa” nhà báo đã “lõ” nhận 
thù lao. 

Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là các bạn nắm bắt thông tin của mình bằng cách 
nào? Có một vài cách nhu sau: 


• Viết email cảm on phóng viên đã đến tham dụ chuông trình (đây là 
một cách nhắc nhở khéo léo, bạn sẽ nhận lại đuợc email phản hồi của 
phóng viên, và trong email phóng viên sẽ cung cấp thêm một vài thông 
tin là bài viết về chuông trình của bạn đã đuợc đi tin và khi nào sẽ phát 
sóng). 

• Cách quan trọng và thuờng xuyên nhất là bạn phải tự mua báo và theo 
dõi tin tức của mình. Nhân viên PR phải chủ động trong việc theo dõi 
tin, chứ không phụ thuộc vào nhà báo. 

• Sử dụng dịch vụ điểm báo của các công ty. 

• Nắm đuợc lịch phát sóng, thông báo cho những nguời liên quan để 



cùng theo dõi tin. Nhờ trung tâm thu sóng lại chuơng trình làm tu liệu, 
nộp báo cáo. 

• Tin đã đuợc đăng, đuợc phát sóng cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin 
cảm on phóng viên một lần nữa. 

7. Một số lỗi thường gặp 

Hầu như nhân viên PR nào cũng mắc phải lỗi trong quá trình làm việc với 
phóng viên. Sau đây là một số lỗi thường gặp nhất của nhân viên PR: 


• Sau chưong trình gọi điện thoại làm phiền phóng viên - hỏi thăm về 
việc sao không thấy tin được đăng. Phóng viên sẽ cảm thấy khó chịu. 

• Phong bì gửi phóng viên nên kẹp cùng với bộ Press kit- (Tuyệt đối 
không rút ra từ túi quần hoặc kéo vào một góc rồi đưa). 

• Trong một sự kiện, đối với Đài truyền hình không mời hai phóng viên 
của hai mảng khác nhau đến tham dự. 


3. TINH HUONG 

Tình huống 1 

Những cuộc họp báo, hay sự kiện có sự xuất hiện của những phóng viên 

không mời mà đến. 


Cách xử lý 

Nếu chưa quen biết: 


• Xin danh thiếp để kiểm tra thông tin. 

• Nếu phóng viên đến từ tòa soạn danh tiếng và có nhu cầu thông tin 
thục sự: gửi cho phóng viên đó Press kit và có phong bì dụ trù kèm 
theo, mời họ vào tham gia sụ kiện. 

• Phóng viên từ báo lá cải thì gửi TCBC và mời vào tham dự sụ kiện. 

• Nếu phóng viên đến từ báo lá cải vẫn muốn có phong bì: tế nhị nói 
tiếng xin lỗi vì chuông trình có dụ trù phát sinh nhung hết/Kinh phí 
doanh nghiệp có giới hạn nên chỉ chuẩn bị cho phóng viên đuợc mời 
hoặc đặt thẳng vấn đề “ khi tin đuợc lên trang bên em sẽ chuyển ki nh 
phi”. 

• Phóng viên cố tình gây rối sự kiện. Yêu cầu bảo vệ mời ra ngoài. 

Nếu phóng viên quen mà bạn không mời nhưng lại đến tham dự: 


• Gửi Press kit có phong bì cho phóng viên và xin lỗi vì chuông trình 
này nhỏ nên không mời anh/chị, hoặc khách hàng của em yêu cầu và 
duyệt danh sách báo, em chỉ là nguời thục hiện. 

• Cho lễ tân mời anh/chị phóng viên vào khu vục tổ chức. 


Tình huống 2 

Doanh nghiệp đua phóng viên quen biết vào danh sách mời sự kiện, 
nguời phụ trách PR ở Agency quen một phóng viên khác. 



Phương án 1: Mời cả hai phóng viên cùng một tòa soạn báo tham gia nếu 
kinh phí cho phép và được sự chấp thuận của cấp trên. 

Phương án 2: Không có kinh phí - bạn nên tự hỏi mình các câu hỏi sau: 


• Mức độ quen biết của cấp trên/doanh nghiệp với phóng viên? 

• Phóng viên đang phụ trách mảng nào? 

• Liệu sau sự kiện phóng viên đó có đưa tin không? 

Đến đây, người làm PR sẽ phải xem lại yêu cầu từ cấp trên/doanh nghiệp: 
Nếu chương trình không đảm bảo tin thì vấn đề này dễ giải quyết, người phụ 
trách PR chỉ cần xin số điện thoại của phóng viên từ cấp trên/doanh nghiệp 
và mời tham dự. Neu chương trình cần đảm bảo tin - phần tin trên báo này, 
chúng ta không chịu trách nhiệm. Người phụ trách PR cần có sự thỏa thuận 
trước với cấp trên/doanh nghiệp. Mọi việc cần được xác nhận bằng văn bản 
hoặc ít nhất cần được xác nhận qua email. 

Tình huống 3 

Doanh nghiệp bắt buộc phải đảm bảo 100% báo đăng tin. 

Thông thường Agency chỉ đảm bảo 70 - 80% tin được đăng tải. Phóng 
viên không có quyền quyết định tin đăng hay không, tuy nhiên khi gặp t ình 
huống này chúng ta có thể xử lý như sau: 


• Khi lập ngân sách, cần dành một khoản kinh phí dự trù đảm bảo mua 
tin booking (mua tin qua phòng quảng cáo của tòa soạn) 

• Lập chi phí mời phóng viên nên để dư ra một khoản. 

• Khi tin rớt (không được đăng tải) chúng ta có thể bù tin sang các báo 
có vị thế tương đương hoặc mua tin trên những báo bị rớt tin. 


Tình huống 4 

Khi phóng viên vòi tiền doanh nghiệp? 

Người phụ trách PR công ty cần phải tiến hành những bước sau: 
1. Tô chức buôi họp với Ban lãnh đạo. 



• Tìm hiểu xem công ty có điểm yếu nào? 

• Mức độ sai phạm đến đâu? 

• Tìm phuơng án cùng giải quyết. 

2. Ngồi lại với phóng viên: Dĩ hòa với phóng viên (nếu thỏa hiệp đuợc). 

3. Bảo cảo với cấp lãnh đạo của Tòa soạn. 

4. Đưa ra cơ quan chính quyền xử lý. 

Kết luận 

Tạo dụng quan hệ thân thiết với phóng viên là công việc rất quan trọng 
đối với một chuyên viên PR. Vì phóng viên là chiếc cầu nối đua tin tức của 
công ty bạn về tòa soạn và sau đó đến công chúng. Hon nữa, nếu chúng ta 
tạo dụng đuợc mối quan hệ tốt với phóng viên mỗi khi khai thác đề tài liên 
quan đến lĩnh vục hoạt động của công ty, thì phóng viên thuờng sẽ uu tiên 
phỏng vấn Giám đốc công ty bạn để lấy ý kiến nhu một chuyên gia trong 
lĩ nh vục này. Thật vậy, mối quan hệ với phóng viên góp phần rất lớn cho 
thành công của doanh nghiệp, vì khách hàng mua sản phẩm hoặc sử dụng 
dịch vụ của công ty bạn đa phần là nhờ xem thông tin trên báo/đài. Tuy 
nhiên, mối quan hệ này không phải dễ dàng có đuợc và cũng khó duy trì. 
Điều quan trọng là bạn có nắm đuợc các kỹ năng để tiếp cận, phát triển và 
duy trì các mối quan hệ này hay không? 



Phần III - CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỌP 

BÁO 

1. VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC HỌP BÁO 

• 

Họp báo được định nghĩa là một cuộc họp/gặp gỡ, đối thoại, trao đổi của 
một chủ thể (doanh nghiệp, cá nhân, quốc gia) với giới truyền thông nhằm 
mục đích đưa thông tin của cuộc họp đến với công chúng. 

Các doanh nghiệp tổ chức họp báo (TCHB) nhằm đánh bóng thưong hiệu 
của mình, họ mong muốn rằng thông qua họp báo công chúng sẽ biết đến 
mình nhiều hon và muốn củng cố, tạo niềm tin với đối tác và người tiêu 
dùng. Thêm vào đó, chính nhờ TCHB mà thông tin về doanh nghiệp được 
đưa ra thị trường, tạo điều kiện và co hội để họ có thể mời gọi đầu tư, hợp 
tác. TCHB cũng là co hội để doanh nghiệp kết nối với giới truyền thông và 
cộng đồng, xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với giới 
truyền thông, tạo thiện cảm với công chúng. TCHB được xem là một kênh 
đối thoại quan trọng bổ trợ cho chiến lược truyền thông của doanh nghiệp. 

Chúng ta thường tổ chức họp báo khi: 


• Có sự kiện như: khai trưong, động thổ, kỷ niệm ngày thành lập, hoặc 
đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chuông Lao 
động,... 

• Khi cần công bố sản phẩm/dịch vụ mới, hoặc công ty có một dây 
chuyền, thiết bị công nghệ mới vừa được lắp đặt tại nhà máy, hứa hẹn 
cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh 
tranh... 

• Doanh nghiệp tổ chức chuông trình từ thiện với quy mô lớn, gây được 
tiếng vang trong xã hội, ví dụ: Năm 2008, Viettel kết hợp với bệnh 
viện Răng hàm mặt Trung Ưong tổ chức họp báo ra quân chiến dịch 
phẫu thuật nụ cười trẻ tho tại 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

• Khi công ty tổ chức chuông trình khuyến mãi lớn, ví dụ: đến Vincom 
mua sắm có co hội trúng kim cưong... 



Khi có khủng hoảng cũng là lúc chúng ta sẽ tổ chức họp báo để đưa ra 
những lời giải đáp thắc mắc cùng các giải pháp. Ví dụ: Toyota gặp sự 
cố về lỗi kỹ thuật, đã tổ chức họp báo để đưa ra giải pháp là sửa chữa 
miễn phí tất cả các xe trong diện gặp sự cố. 



2. PHÂN BIỆT TỔ CHỨC HỌP BÁO VỚI 

CÁC sự KIỆN KHÁC 

Chúng ta cần phân biệt TCHB với các sự kiện khác của doanh nghiệp có 
mời báo chí tham dự. 

Phân biệt họp bảo với lê khai trương, khởi công, kỷ niệm ngày thành lập, 
hội nghị khách hàng... 

Giống nhau : Những sự kiện này và họp báo được tổ chức với mục tiêu 
giúp cho thông tin của công ty xuất hiện trên các phưong tiện truyền thông. 

Khác nhau : Trong các sự kiện trên, đối tượng khách mời chính không 
phải là phóng viên báo, đài mà chủ yếu là đối tác, nhà đầu tư, khách hàng... 
Ngược lại, với một cuộc họp báo thì thành phần khách mời chính là nhà báo 
và chỉ có một vài nhân vật quan trọng khác. 

Phân biệt họp bảo với những buổi họp mặt, đối thoại thân mật với bảo 
giới. 

Giống nhau : Đối tượng khách mời chính khi tham dự chuông trình là các 
phóng viên. 

Khác nhau: Khi TCHB, chúng ta đặt nặng vấn đề đưa thông tin doanh 
nghiệp ra thị trường, đến với công chúng. Trong khi đó, tính chất của buổi 
gặp gõ thân mật với phóng viên chủ yếu là để tạo mối quan hệ thân thiết với 
phóng viên, không đặt nặng về việc thông tin doanh nghiệp của mình sẽ xuất 
hiện trên mặt báo - đưa tin chỉ là mục tiêu phụ. 



3. sơ ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌP 

BÁO 

Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một sơ đồ quy trình chi 
tiết gồm ba buớc truớc khi TCHB, trong khi tiến hành họp báo và sau khi 
họp báo với sụ phân công nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận. Quy trình này 
đuợc xây dụng dựa trên kinh nghiệm thục tế của hai tác giả, cũng nhu tham 
khảo ý kiến của những nguời làm công tác PR và cũng đã đuợc kiểm chứng 
thông qua những buổi tổ chức họp báo của sinh viên. Quy trình này cung cấp 
cho những nguời làm PR những cách thức để tổ chức, quản lý công việc của 
mình một cách hiệu quả và hạn chế thiếu sót. Vì để hoàn thành một buổi họp 
báo, chúng ta phải thục hiện khối luợng công việc lớn. Mô hình này giúp 
những nguời sẽ tổ chức họp báo biết bắt đầu từ đâu và biết TCHB thuờng có 
những hạng mục cơ bản nào. 

QUY TRÌNH HỌP BÁO 



HỌP NÁM BÁT NỘI DUNG/MỤC ĐÍCH 
CHƯƠNG TRÌNH 

r 

HỌP TEAM 

▼ 


í 


EVENT 


i 


Kháo sát đia điểm 
Làn nội dụng chương 


PHÂN CÔNG NHIỆM vụ CHO CÁC BỘ PHẬN 


T 


PR 


I 


Giai đoan 


í 


T 


LOGISTICS 


1 


Lên danh sách bảo đái, 
báo giá PR 



TRÌNH BAN GIẢM 
ĐÓC /KHÁCH RÀNG 


y 

THIẾT KẾ 


1 


Báo giá event Thièt kẻ nòi dung chương trinh 


EYENT 


Giai đoạn2 


ỉ 


Duyệt 

chương 


1 


trinh 


Ị 


PR LOGISTICS 


~ị 

THÉT KỂ 


..ị 

Lèn check list, tuyen PG 

Làm việc với MC, nhóm 
mùa, ca sĩ 

Viết kịch bàn chi tiết 


i 


1 


1 


Soạn hợp đỏng, giày ủy 
quvèn, soạn cõng văn (ữeo 
banner, giày phép tỏ chức) 

Cập nhật thông tin, viêt 
TCBC 

Viết MC script 
Làm việc với MC 


Soạn hợp đồng Event Kiềm tta lần cuối ííle thiết 
Làm việc vói AT/AS kẽ 

In ấn hạn g mục chương en ^ ec k° 
ttinh 

Triển khai và giám sát 
Setup 


Chuản bị press kít, làn danh 
sách phóng viên 


Soạn thư mòi phóng viên, 
gùi email và gọi điện thoại 






TRONG HOP BAO 



ị 


1 


▼ 


Quán lý tiểt mục, đìa, ca sĩ- 
nhóm múa 

Xem tỗng ứiể tiệc và Setup 


TiẺp đón phóng 
viền 


Quân lý 
bộ phận AT/AS 


Hồ trợ duungtnnh (cánh trái) 



£ 

EVENT 

ĩ 

Họp rút kinh nghiệm 
Viết báo cáo 


▼ 

PR 

I 

Theo dôi tin 

Đánh già mức độ đưa 
tin 

Theo dũi tin 


ị 

LOGISĨỈCS 

▼ 

Kiêm tra hạng mục phát 
sinh tăng-giảm 

Soạn thanh ly hợp đồng 


> r 

Ghi chú: Trên đây là Quy trình họp báo có đây đủ bôn bộ phận: Event, 

f ^ > 9 

PR, Logistics và thiêt kê của một công ty truyên thông và tô chức sự 
kiện. Nêu là một doanh nghiệp chua có sự phân chia bộ phận rõ ràng, 








chúng ta có thể chia ra thành từng nhóm nhỏ và mỗi bộ phận sẽ đảm 
nhiệm công việc theo các khâu trên. Đe tránh sơ suất, đảm bảo tiến độ 
thì cần có một nguời nắm chính chuông trình còn gọi là truởng ban tổ 
chức. 

Trong quy trình trên chúng ta có ba giai đoạn công việc cần phải làm: quá 
trình chuẩn bị họp báo, khi tiến hành họp báo và sau khi họp báo. Các công 
việc đuợc phân công rõ ràng cho từng bộ phận. Phần sau sẽ trình bày chi tiết 
các giai đoạn và công việc của từng bộ phận. 



4. ÁP DỤNG Sơ ĐỒ QUY TRÌNH VÀO 
TỔ CHỨC HỌP BÁO 

A. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ 

1. Họp vói khách hàng hoặc ban lãnh đạo 

Trước khi tổ chức họp báo (TCHB), chúng ta cần nắm được nội dung 
chính và một số yêu cầu cụ thể về chương trình. Do đó, bước đầu tiên, chúng 
ta phải họp với khách hàng (nếu làm việc tại Agency ), hoặc họp với ban 
lãnh đạo (nếu làm PR tại doanh nghiệp). Đây là bước rất quan trọng, chúng 
ta phải tìm hiểu được ý định của khách hàng/ban lãnh đạo, ý tưởng, mục đích 
của họ. Bước này càng chi tiết, rõ ràng thì trong quá trình viết nội dung kịch 
bản, chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng hoặc ban lãnh đạo 
công ty. Trong buổi họp, chúng ta cần làm rõ các vấn đề bằng cách trả lời 
cho những câu hỏi sau: 


• Mục đích họp báo là gì? 

• Mục tiêu cụ thể muốn đạt được là gì? 

• Ai tổ chức chính, phối hợp với ai? 

• Chương tr ình cụ thể khi họp báo là gì? 

• Khi nào tổ chức? 

• Tổ chức ở đâu ? 

• Khách mời là ai? 

• Ai sẽ tham gia trong chương trình? 

• Ngân sách tổ chức là bao nhiêu? 

Ngoài việc đặt ra các câu hỏi như trên, chúng ta cũng cần xác định rõ 
ràng, chi tiết mục tiêu của buổi họp báo. 

• Tổng số tin bài, đầu báo sẽ đăng tải? 

• Số tin bài, đầu báo trong nhóm báo trọng yếu sẽ đăng tải? 



Trong các câu hỏi được đặt ra, chúng ta nên lưu ý đặc biệt đến thời gian tổ 
chức họp báo, vì thời gian là vấn đề rất quan trọng. Khi TCHB, chúng ta nên 
trá nh “đông” với các sự kiện tưong tự như hội thảo, triển lãm, hội nghị... 
Đặc biệt nên tránh tổ chức trùng ngày sự kiện của quốc gia như các lễ hội, 
ngày bầu cử, khánh thành công trình, cầu đường... Cũng không nên TCHB 
vào những dịp lễ hay các kỳ nghỉ, có thể sẽ ảnh hưởng đến số lượng người 
tham dự. 

2. Họp ban tổ chức thực hiện họp báo 

Sau khi có được thông tin từ khách hàng, chúng ta trở về công ty họp ban 
tổ chức - những người sẽ thực hiện buổi TCHB này. Trong buổi họp sẽ có 
đại diện của bốn bộ phận trong quy trình (bộ phận event, PR, Logistics, thiết 
kế). Các bộ phận sẽ được biết về những thông tin, yêu cầu, ý tưởng của cuộc 
họp báo có được từ cuộc họp với khách hàng hoặc ban lãnh đạo. Và sẽ được 
phân công nhiệm vụ cụ thể, sau buổi họp này các bộ phận sẽ bắt tay vào thực 
hiện công việc đầu tiên của bộ phận mình, đây là giai đoạn 1 trong quá trình 
chuẩn bị. 

Giai đoạn 1 

Giai đoạn này còn gọi là viết Proposal, là giai đoạn chuẩn bị nội dung tổng 
quát để đấu thầu, trình bày ý tưởng với khách hàng/ban lãnh đạo, sau khi đã 
trình bày và nếu được khách hàng/ban lãnh đạo chấp nhận, ký hợp đồng/ký 
duyệt thì chúng ta mới chính thức trở thành người tổ chức buổi họp báo này. 
Sau khi giai đoạn 1 thành công, hợp đồng được ký kết, các bộ phận mới bắt 
tay vào chuẩn bị chưong trình chi tiết ở giai đoạn 2. 

Ở giai đoạn này, đầu tiên bộ phận event sẽ đi khảo sát địa điểm và viết 
cấu trúc, nội dung khái quát về chưong trình: 

Khảo sát địa điểm tổ chức 

Địa điểm có thể tạo ra hay phá hỏng buổi họp báo. Chính vì thế, đừng bao 
giờ xem nhẹ việc chọn địa điểm tổ chức. Một chưong tr ình hay nhưng địa 
điểm không thuận lợi về đường đi, điểm trông giữ xe, tiền gửi xe... cũng sẽ 
tạo ấn tượng không tốt cho người tham dự. Thông thường khi TCHB, các 
doanh nghiệp sẽ chọn trung tâm hội nghị, phòng họp của khách sạn, hoặc hội 
trường của công ty với trang bị kỹ thuật đầy đủ. Khi chọn địa điểm cần phải 
đảm bảo những tiêu chuẩn của một phòng họp như: không gian, điều kiện tác 
nghiệp cho phóng viên, quay phim, kỹ thuật thu thanh... Đe có một địa điểm 
tổ chức tốt, bạn không thể ngồi ở nhà và gọi điện thoại đặt chỗ. Bạn phải đến 
hiện trường và khảo sát tất cả các hạng mục noi mà bạn định thuê để TCHB. 
Khi khảo sát địa điểm, tốt nhất bạn nên đi hai người, một của bộ phận sự 



kiện và một của bộ phận thiết kế. Khi đi khảo sát cần đem theo máy ảnh và 
thước đo. 

Các công việc cần làm khi khảo sát địa điểm: 


• Đưa ra tiêu chí lựa chọn địa điểm: 

- Trung tâm thành phố hay tại trụ sở chính? Một điểm cần lưu ý khi 
chọn địa điểm là đa số co quan báo - đài tập trung ở trung tâm nên địa 
điểm họp báo thích hợp nhất nên chọn ở trung tâm thành phố. 

- Không khí: sang trọng, ấm cúng, gần gũi 

- Kỹ thuật: độ cách âm, độ sáng, nguồn điện 

- Diện tích trang trí: mặt tiền, bên trong... 

- Bàn ghế, chỗ đỗ xe 

- Số lượng người tham dự? Nếu số lượng người tham dự ít mà bạn chọn 
phòng họp báo quá lớn thì sẽ khiến không gian họp báo loãng. Còn 
ngược lại sẽ khiến không gian chật chội. 


• Lên danh sách các địa điểm cần khảo sát: không nên lên danh sách quá 
nhiều địa điểm. Dựa vào tiêu chí, chúng ta chỉ nên đưa ra khoảng ba, 
bốn địa điểm phù hợp. 

• Lên kế hoạch khảo sát các địa điểm: Đưa ra một khoảng thời gian 
thích hợp để hoàn tất việc khảo sát và quyết định chọn địa điểm, cần 
lưu ý là không nên kéo dài thời gian cho công việc khảo sát này, chỉ 
cần một đến hai ngày. Khi khảo sát cần lưu ý các công việc: 

- Chụp ảnh toàn bộ địa điểm: bên ngoài, bên trong, các vị trí trọng yếu. 

- Phác thảo so đồ mặt bằng địa điểm: vị trí lễ tân, lối vào, bảng hướng 
dẫn, v.v... 

- Thử hình dung nhiều phưong án bố trí mặt bằng khác nhau trước khi 
quyết định chọn phưong án tốt nhất. 

Dưới đây là bảng hạng mục cần lưu ý khi tiến hành khảo sát địa điểm: 



Ô cắm điện 
Sân khấu 
Chỗ để đồ đạc 
Phòng thay đồ 
Cửa ra vào 
Cầu thang 

Người lập 
Họ và tên: 

Thời gian: 

Cấu trúc của một buổi họp báo đơn giản (không có văn nghệ) gồm (lưu ý 
thời gian của mồi chương trình có thể khác nhau): 

• 9h - 9h30: Đón khách 

• 9h30 - 9h35: Khai mạc 

• 9h35 - 9h50: Phát biểu 

• 9h50 - 10h30: Q&A 

• 10h30 - 1 lh: Kết thúc 

Ví dụ: Nội dung khái quát của ModaMundo 





M PRESS CONFERENCE 

□DAMUNDO 



00 APRIL, 2010 


AN 




TỎNG THẺ 

> 

0M m 

/ \ 

Đơii vỉ tổ chức: Moda Mundo 

4 

, §. 

w V 

Thời gian: tháng 4/2010 

Địa (liểin: Res Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Q.l 

Số lượng: 80 - 100 khách 

Fashidn 







‘¥ 


MUC TIEU Y NGHIA 


• Đánh dấu sự có mặt tại Việt Nam 

• Kliai trương cửa liàng tại Trung tâm thương 
mại Vincom 

• Quàng bá - giới thiệu thương hiệu, sảr 
phàm đến đổi tượng tiẽu dừng và giỚ! 
truyền thòng 





Fashìdn 






ĐIỂM NHẤN ĐẶC BIỆT 

_ + _ + _ 

Trung bày sản phẩm bằng liinh thức sử dụng nghệ thuật nhân 
tượng độc đáo hỏa trang thành những doanh nhàn nồi tiếng trẽn 
thế gói tại lobby khách sạn trong suốt thời gian đón khách. 

Khai mạc chương trinh ấn tượng bàng tiết mục múa break-dance 
sôi động, được dản dụng riêng cho hinh ảnh sản phẩm; với mục 
đích “Thẻ hiện đẳng cấp trong mọi hoạt dộng 3 '. Vũ còng sẽ xuẫt 
hiện trong trang phục vest thật lịch lãm và tự tin thê hiện tài nấng 
qua các điệu nhảy. 


m f \(AĨ\0 'Kí 






ĐIẼM NHẢN ĐẶC BIỆT 

_ * _ # _ 

• Đạị sứ thương hiệu - Siêu mẫu Bỉnh Minh 
xuảt hiện ngay phút đẳu chương trình giao 
lưu cùng quan khách và báo chí. 

• Nhân tượng trình diễn bộ sưu tập thời trang 
tĩẻn sàn khâu trong thời gian trà lời phong 
vấn. 



F ASHÍON 

























NỔI DUNG Dư KIẾN 

1 t 

ệ 

8h00-9h00: Đón khách 

/ V 

‘Lể tân nữ trong trang phục hiện đại nhận thư mòi 

& cai hoa hồng đồ báng vải cho khach moi (thể 

hiện phong cách Tây Ban Nha) 

‘Chiều video dtp hỉnh ảnh thương hiệu Moda 

Mundo ờ Tây Ban Nha và các nuởc khác 

‘Nhân viên PR tỉép don bao chi 

‘Khách moi ký tên va chụp hình kỷ niệm cung vói 

nhân tượng tạì Pano ỉogo VVelcome. 

Fashion 

• 

‘Dung nhẹ (Tea-break) ỵy 











_ I 

M M MP* M- ÌK MÂU* M . 

XMĨ* M #páU» MfflỄS3& KC. ■ 

M . *MP« Vi ỊiJâP« M *awr M, ... 

¥-ASJ* T M M&P" M . *JBP» Mĩ ... *MP« 

M . ‘ưi XMĨ* M: ... , AttỉP' M . kMỈ** M; ... 
•tMP* M .. Se HÁU* 7 So H ... '.. 

jufcE£ESr #ỉS)3r M6Ĩ£W *ự* M3S53B disttP 1 M . 

HÁU** M .., .,-. riUMPV / #j«P T M' J.v ttMP* 


I M „ *MỈ* Mỉ k ' 
HMi* M x„ .,-. M'Ị''Ễ 

Mí- I IM. AndílP^ M • . ».^|Ị 

ỀMP* Mi r 

M *AL»' M . 

^±1« M i..*4tìÊ<r Mị 
M • .. AJHÍ ỈÍI Nt, * 
V»J* T M , MĨ 


■U" 1, MSkiSSaS M; ... 

M ... #_a*pr 

* M »MF« M .. 

L /•*&« M 

|MSg£SĨẼS *^J- r-a ỉu&ií-VâỊ 

M.. • c MU**' I 


tiMP" Mi ... ,:. M ... „: *MP" M:... 

fk| , 

. £ 


Pano logo Welcome (ảnh minh hoạ) 







NỘI DUNG Dự KIÉN 


9h00 - 9hl5: Tuyên bố khai mạc 

MC giới thiệu sơ nét về chương trình và thảnh 
phần tham dự buổi lễ 

Phát biểu khai mạc 


















V 

V 


Pashidn 


NỘI DUNG Sự KIỆN 

9hl5 - 9h25: Phát biểu 

- Đại điện còng ty ừình bày về kể hoạch pliáĩ triển 
và khăng định thương hiệu tại VN 

9h25 - 9h35: Phát biểu của Nhà iliiểt kể (nếu có) 

9h30 - 9h40: Phát biểu cửa Cữ quan chủ quàn 

9h40 - 9h45: Giới thiệu bộ sưu tập hình ánh 

9h45 - 10hl5: Q&A 

10hl5 - 101i30: Kết thúc chương hình 

• MC mời quý khách thain quan 

showroom tại Vỉncom Center 


Bộ phận PR sẽ lên danh sách báo, đài tham dự và báo giá PR. 






DANH SÁCH BÁO CHÍ Dự KIÉN 

* 


1. Doanh nhản $G 
2 .Mốt vả cuộc sống 

3 1P1 Ẵ ■ r ■ w ì r 

. The giới vãn hóa 
4. Phong cách 
doanh nhản, 

5. Người Lao Động 
Ổ.PhưNữTP.HCM 

7. Thanh Niên Chủ Nhật 

8. Thanhnien Online 

9. WExpress.net 10. 
Tạp chỉ Phong cách 

11. Thời trang ĩrè 

12. Tạp chí Đàn ông 

13. Cẩm nang mua sắm 


14. Sài gòn tiếp thị 

15. DNSG cuối tuần 

16. Thế giới phụ nữ 

17. Tiếp thị và gia đình 

18. Tạp chí Đẹp 

19. ThữibáoKTSG 
20.SGGP 

21. Thế gi ới Doanh nhân 

22. Phụ nữ Thời đại 
tư 

24. Ngôi sao.net 

25. Bảo công thương 

26. Bảo Thị trương 
Chu Nhật ' 








DANH SÁCH BÁO CHÍ Dự KIÉN 

+ 


27.TBKTVN 

28.24h.com 

29. Đài THHTV 

30. Đài THBTV 

31. VTV9 

32. PMTBT TBKTSG 

33. Hai nhà báo 
ĨP.HCM 


34. TKTS.DNSG 

35. TBTDNSG 

36. Báo nhà! 

37. Báo SGTT 

38. Ban thời sự. TN 

39. Đạo diễn-Cửu 
LongFilm 


Mi <c 


B > _ ĩ 

Khi lên danh sách khách mời cân tính đên sự đa dạng của các phương tiện 

> > r 1 

truyên thông. Cân chú ý đên phân khúc thị trường của công ty đê chọn đúng 

> V f f 

các cơ quan truyên thông giúp chúng ta tiêp cận được nhóm đôi tượng công 

<r 

chúng mà công ty đang hướng đên. 


9 \ 

Bộ phận logistics sẽ làm báo giá tông quát gôm cả nội dung chương trình 

> 

và chi phí cho các cơ quan truyên thông. 


Bộ phận thiết kế sẽ thiết kế không gian họp báo, backdrop... bộ phận 
thiết kế tiến hành xây dựng thiết kế mô hình sân khấu, backdrop, standee phù 
hợp với nội dung chương trình. 





•<ỉ- V > 


PRESS CỌN PẸRENCẸ 

o D AM u ND□ 


00 APP.IL, 2010 


□OAMUNOD 


Mqqa-XlihdÒ 


»WWLAỈ»J 

















* 



M“í ... .. DC' 

^nrtỉư 5 ^ Mo:— 

N&Ò 

tMT™ M . 

■•Dí 

ỉi.AU™ M „ .. 

AiâAP* 

Mí 

... 

M. 




M ... 

i53d 


K, n ri 

M; 

*Fơd 



M 


M . 


MJ 



Mi M .. 

M ... 

Mr V Xỉé M~Alỉ' r M=,.v 
V^'11 ' T M 4Vjrtj.i" 

M HMữỳxr M ., 

MẼtM^sssa 'Mề&p* 

Mi ■ .Di #MF* M. ... 
ti-A-U™ M ft.£‘iì*r 

Mi SmỉuSSb M«- 

*■**? MSS&m ỊEittlSr 
.... M,u» M: .. 



M. >trứit** M 

*«****■ Mò 4r HM&P* 
■" M rt^Sií* 1 M:,*. 

VMP** M Ịt&LỈ** 

y> T M ...... MAU 4 " M .«■ 

, ottUẼ* m; .., 

^ M. .Mau” Mí,— 

m; ., 

Ị Mẩ&^aaa 'nsmm M 

tt.MĨ** Mo . ,V- 

,_ M M ĩ ti^ỉíí** M 


D4uyh«j 


1 


Panologo WeIcome (ảnh mrnh hoa) 


• Bố trí phương tiện nghe-nhìn (TV, Projector, tranh ảnh, triển lãm ảnh, 
nhạc hòa tấu...) trong thời gian Phóng viên và khách mời chờ đợi. 

Giai đoạn 2 

Bộ phận event 

Công việc của bộ phận event trước khi họp báo gồm: viết kịch bản chi tiết, 
lên check list, tuyển PGs, làm việc với MC, nhóm múa/ca sĩ. 

Viết kịch bản chương trình 

Sau khi thuyết trình cho khách hàng/ban lãnh đạo về ý tưởng TCHB và 
thành phần báo đài tham dự. Nếu ý tưởng của chúng ta được chọn, khách 
hàng sẽ ký hợp đồng để chúng ta tổ chức, Agency thường gọi nôm na là 




“thắng thầu”. Khách hàng/ban lãnh đạo sẽ có những góp ý, chỉnh sửa. Dựa 
trên những góp ý này, chúng ta thay đổi, chỉnh sửa lại. Sau đó, bộ phận sụ 
kiện sẽ bắt tay vào viết kịch bản chi tiết chuông trình. Kịch bản này chính là 
phần cung cấp và chuyển tải thông tin đến nhà báo, cũng nhu là toàn bộ hoạt 
động của buổi họp báo. 

Những luu ý khi viết kịch bản chi tiết: 


• Cấu trúc chuông trình nên gọn nhẹ, súc tích nhung đầy đủ. 

• Kịch bản đon giản, liền mạch, đặt giờ cho diễn tiến của buổi họp báo 
càng chặt chẽ càng tốt. 

• Mang tính đối thoại, tuong tác tích cực: bố trí các phuong tiện truyền 
thông tại chỗ (nếu cần) nhu TV, màn hình, poster, brochure, banner... 

• Khi viết kịch bản nên luu ý đến thời gian đón khách: không nên đón 
khách quá sớm, tốt nhất là từ 8h30 đến 9h (TCHB vào buổi sáng). Và 
cuộc họp báo cũng không nên kéo dài quá hai tiếng, thời gian tổ chức 
tốt nhất là từ thứ Ba đến thứ Năm trong tuần. 

Kịch bản chi tiết gồm có: 


• Các hoạt động, nội dung cụ thể (càng chi tiết càng tốt) về những diễn 
biến trong buổi họp báo. 

• Huớng dẫn phần âm thanh, ánh sáng, ban nhạc nào sẽ choi, ánh sáng 
sẽ chiếu tập trung vào đâu. 

• Các hiệu ứng trong phòng họp, đặc biệt là trên màn hình chiếu. 

• Nhân sụ sẽ phụ trách từng nội dung và những ghi chú cần thục hiện để 
chạy chuông trình 

Ví dụ: Kịch bản chi tiết Moda Mundo (Xem trang 153). 

Sau khi hoàn thành kịch bản chi tiết, các bộ phận họp thống nhất nội dung, 
chỉnh sửa lần cuối gửi khách hàng/ban giám đốc công ty duyệt. Kịch bản 
đuợc duyệt, bộ phận sụ kiện tiếp tục lên bảng checklist hay còn gọi là bảng 
phân công công việc. 


Lập Checklist 



Công việc của một buổi họp báo rất nhiều chi tiết, có những chi tiết rất 
nhỏ. Bạn không thể nhớ hết các công việc phải thục hiện và những ai sẽ thục 
hiện công việc đó. Checklist hay còn gọi là bảng phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng bộ phận, nó là một công cụ để quản lý công việc, cũng nhu đảm 
bảo cho chuông trình đuợc chuẩn bị chu đáo, không thiếu bất cứ hạng mục 
nào. Trong bảng checklist, chúng ta cũng sẽ tổ chức nhân lực, tính toán phân 
công nhân sụ nội bộ hợp lý, chính xác giúp hạn chế đuợc nhiều rủi ro, tiết 
kiệm và đạt hiệu quả cao hon. Mồi thành viên tham gia nhóm tổ chức phải 
hiểu rõ công việc mà mình đảm nhiệm. Truởng ban tổ chức phải có bảng 
checklist này để nắm bắt tình hình công việc và thời gian hoàn tất, có trách 
nhiệm theo dõi công việc theo bảng checklist, đến thời gian quy định thì thu 
lại dữ liệu và luu vào một íblder chuẩn bị chuông trình. 

Họp báo có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào quá trình chuẩn 
bị, trong đó checklist đúng vai trò hết sức quan trọng. Không đuợc xem nhẹ 
bất cứ công việc nào, dù là rất nhỏ nhu chọn bài hát làm nhạc dạo đầu cho 
chuông trình, đặt lẵng hoa trên bàn tiếp tân... Những việc tuởng chừng đon 
giản nhu chuẩn bị khay và khăn cho phần nghi lễ trao tặng quà, nhung vì 
nguời tổ chức không kiểm tra kỹ, đến lúc xuất hiện trên sân khấu thì chỉ thấy 
chiếc khay tro trọi với phần quà mà lại thiếu tấm khăn phủ! Neu những việc 
nhỏ này đuợc liệt kê chi tiết trong bảng danh mục công việc cần làm thì sẽ 
trá nh đuợc những thiếu sót không đáng có. 

Ví dụ: Checklist của ModaMundo (xem trang 156). 

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH HỌP BÁO MODA MUNDO 

Địa điểm: KS Rex. 141 Nguyễn Huệ 

Thời gian: 8h00 — 10hl5, Thứ 6, ngày 11/5/010 

Sổ lượng khách mời: 80 người 










Đón khách 



Khai mạc 









NỘI DUNG 
CHI TIẾT 


Lobbv simli: 

- Le tân trong trang phục hiện dại dón khách, 
nlận thư mời và cài hoa hồng rái 

- Nhân vicn PR dón tiếp báo dài vả phát 
prcss kit 

- Khách mời chụp hình ký niêm tại Pano 
vvelcome 

- Nghệ thuật nhân tượng trình diễn trang 
phục cùa nhẫn hàng 

- Khách mời dùng tiệc trà - teabreak tai 
sành trong thời gian chờ 


Sanli trons: 

■ li tán hướng dẫn khách vào bên trong, 
vị trí chỗ ngòi 

- Đại diện Moda mundo cùng dón tiếp 
báo chí và khách mời 

- Trinh chiếu video clip giới thiệu nhân hàng 
Moda ntundo lại Việt Nam trên màn hình 


HIỆU ỨNG 


• Tiết mục múa break- dance khai mạc 
chương trình trong trang phục vest dcn 
sang trụng theo phong cách Michael 
■lackson 

- MC giới thiệu chương trình và thành 
phần khách mời tham dự 


Phát biêu - Phát biêu cùa dại diên nhàn hiệu Moda 
Mundo tại Việt nam 


Phát biểu - Phát biểu của chuyên gia tư vấn dến từ 
Tây Ban Nha 



- Ánh sáng 
sànhlobby 

- Ánh sáng 
nhân tượng 
vả pano 
vvelcome 

• Hệ thống 
âm thanh 
mini 

- Nhạc dón 
khách 


• Ánh sáng 
sành 60% 

- Âm thanh 
video clip 

- Ánh sáng 
sân khấu off 


Nhạc CD 
nhóm múa 


Micro phát 
biểu 


Micro phát 
biểu 


Phát biểu - Phát biểu của Cơ quan chú quản ngành Micro phát 
(nếu có) biểu 


Giói thiệu - Trình chiếu slide hình ánh bộ sưu tập 
bộ sưu tập thời trang Moda mundo kết hợp nghệ 
bằng slide thuật trinh diễn nhân tượng với trang phục 
hình ănh nhàn hàng 

- MC dọc lời binh theo (nếu có) 


- MC mời các dại diện cõng ty vào vị trí 
bàn chú toạ trà lời phóng vấn 

• Báo dài đặt câu hói 

• Lễ tân chuyền micro 


Ket thúc - Họp báo kết thúc 

- Lè tán tặng quà tiễn khách 
• Khách mời di chuyển sang Vincom tham 
quan gian hàng 


Ảnh sáng 
nhân tượng 
Ánh sáng 
sành 60% 
Nhạc video 
clip 


Ánh sáng 
sành 100% 
04 micro 
không dây 



Màn hình 
chiểu video 
clip giới thiệu 
3-5 phút (lặp 
di lặp lại) 


Màn hình 
chiếu Logo 
Moda mundo 


Màn hình 
chiếu Logo 
Moda mundo 


Màn hình 
chiều Logo 
Moda Mundo 


Màn hình 
chiếu Logo 
Moda Mundo 


Màn hình 
chiều video 
clip hình ánh 
bộ sưu tập 


Màn hình 
chiều Logo 
Moda mundo 


NHÂN Sự 

GHI CHÍ) 

04 Lẻ tân MiO 

04 Nhân tượng 

01 PR 

Chụp hình & 

Ọuay phim 

- Lưu ý chuẩn bị bục 
nhân tượng sct hai bên 
cánh sản khấu, bàn chủ 
toạ, giấy viết và nước 
uống 

- KS Rex phụ trách bục 
phát biêu, 02 bàn lễ tân, 
hoa, set phòng theo 
layout 

- Set micro cồ cò 

02 Lề tân MiO 

04 Nhân viên 
Moda mundo 

Chuẩn bị trên bảng các 
báng ghi chú như: VIP, 
dại lý, báo chi, v.v... 

Lưu ý hệ thống màn 
hình chiếu phía sau 

Nhóm múa 

Hoàng Thông 

MC 

- Nhóm múa biểu diễn 
xong out ra khói khán 
phòng 

02 Lễ tân MiO 

Đứng tại bục phát biểu 

02 Lẻ tân MiO 

MC phiên dịch do 

Gimeno phụ trách. 

02 Lễ tân MiO 

MC phiên dịch do 

Gimeno phụ trách. 

Nhân tượng 

Chuần bị micro báo chí 
cho phần Ọ&A 

03 ĐD Moda 

ntundo 

Báo dài 

Lễ tân 

Bản chú toạ có thề sắp 
xếp dưới sân khấu • gần 
với bàn khách mời - 3 
người 


































































CHECKLIST MODA MUNDO 


Địa điểm: KS ReX141 Nguyễn Huệ 

Thời gian: 8h00 - 10h30, Thứ 6 - Ngày 11/ 5/010 

Sổ lượng: 80-100 khách mời 




Nội dung 

SL 

ĐV 

PHỤ TRÁCH 

HOÀN THÀNH 

Foder xanh cho MC 

1 

cái 



Trang phục lễ tân (Váy ngắn MiO màu 
dcn, giày, dây nịt, khăn) 

6 

bộ 



Mâm nhó + khăn 

3 

cái 

Vy 

Trong ngày 10/5 

Keo mút xốp 2 mặt, keo trong, hồ dán, 
giấy, kéo, đồ bấm, v.v... 

■ 

bộ 



Bộ đàm 

6 

cái 



Hoa cài áo (Lan tím cánh sen) 

80 

cái 

Châu PR 

7 giờ ngày 1 1/5 

Teabreak + Phòng họp báo 



Rex 

Trước thời gian 
đón khách 


8 


Nhân sự 

10 MC 


Gửi thiệp mời 


Đón tiếp báo chí + truyền hình 


Quản lý và hướng dẫn Lễ tân 


Vù đoàn Hoàng Thông 


Nhân tượng (táo xanh) 


16 Chụp hình 


Quay phim 


In ấn, thi công 

18 Thiệp mời 

19 Backdrop 

20 Cánh gà 

21 Pano Welcome 

22 Standce 


SànSK 


Máy chiếu 


Bàn lễ tân ( Hoa tươi trang trí) 


Bàn họp báo (Hoa tươi trang trí) 


Vật dụng kỹ thuật 

27 Laptop, USB 

CD nhạc: 

- Nhạc dón khách 

- Nhạc đại biều 

- Nhạc nhóm múa 

29 Bụt nhân tượng 

30 Video clip + Sidc hình ánh 


Hệ thống âm thanh, ánh sáng 


Giấy tò/bồ sung 

32 Kịch bàn 

33 MC script 

34 Layout tổ chức 

35 Thé ban tổ chức 

36 Giấy phcp tổ chức 


Chi phí thanh toán cho nhân sự 



người Kiếm 





A. Tự + A. 
Huy 


bộ A. Huy 


cái Rex 


Châu PR 

Kiếm 
Châu PR 


Kiếm 
Châu PR 
A. Tự 
A Tự 
Châu PR 


A. Huy 


Trong ngày 7/5 


Trong ngày 7/5 


Trong 

tối ngày 10/5 



GHI CHỦ 

Có logo Moda Mundo in bằng 
máy màu 


Đem theo bàn ủi 


Gọn, vừa đủ dùng 


Sạc pin 



Gứi MC Script, làm việc kỹ, 
trang phục, dên dúng giờ 


Châu PR 

Trong ngày 7/5 

Châu PR 

Trong thời gian 

Châu PR 

UÚ 11 khách 

Linh 

Gừi hợp dồng 
trong ngày 6/5 

Linh 

A. Huy 

Giri hợp đồng 
trong ngày 6/5 



make up, dứng giờ 


múa khai mạc, đến đúng giờ 


4 người, đến dùng giờ, trang 
phục, dụng cụ bicu diễn 




Sau khi múa khai mạc xếp bàn 
lên sân khấu 




Trước giờ 
khai mạc 


Trong ngày 8/5 

Sơn lại 

Trước ngày 10/5 


Trong tối 
ngày 10/5 

5 micro không dây, chân 
mirco, micro bục phát biêu, zac 
cắm 


Trong ngày 8/5 

photo 


in màu 



Trong ngày 10/5 

Đề xuất tạm ứng 


















































































Làm việc với Người dân chương trình (MC), nhóm mủa/ca sĩ. 

Làm việc với MC 

MC là người nắm giữ hơn 50% thành công và là linh hồn của chương 
trình, vì thế khi lựa chọn MC cho chương trình cần hết sức cẩn thận. Không 
phải MC nổi tiếng nào cũng phù hợp với họp báo. MC Thanh Bạch là lựa 
chọn số một cho các hội nghị khách hàng, nhưng đối với họp báo thì chưa 
hẳn như vậy. Những lưu ý khi chọn MC cho họp báo: 


• Cần chọn MC có chất giọng và ngoại hình phù hợp với chương trình. 

• Kiểm tra lịch làm việc của MC. 

• Ký hợp đồng thể hiện sự ràng buộc về thời gian làm việc (MC nên đến 
trước chương trình 45 phút, cập nhật danh sách khách mời và chốt nội 
dung chương trình lần cuối). 

• Đặt ra yêu cầu trang phục với MC (có những chương trình về thời 
trang hoặc chương trình đặc biệt thì MC sẽ mặc trang phục của Ban tổ 
chức). 

• Gửi MC Script (lời dẫn của MC) ít nhất một ngày trước khi họp báo 
diễn ra để MC nắm rõ nội dung chương trình. 

• Cần hướng dẫn MC đọc chính xác trên của các đại biểu quan trọng 
người nước ngoài. 

• Chuẩn bị íblder chỉnh tề cho MC (nên chọn íblder A5). 

MC của buổi họp báo phải thỏa mãn tiêu chí: giới thiệu đúng và nói rành 
mạch để mọi người nghe được. MC không cần và không nên nhắc lại hoặc 
tổng hợp quan điểm của người phát biểu bởi phần tổng hợp ấy có thể... bị 
sai, gây nhiễu thông tin cuộc họp. MC có thể làm giảm không khí căng thẳng 
của cuộc họp báo bằng nụ cười, tác phong nhẹ nhàng, lịch sự. 

Làm việc với nhóm múa - lê tân 

Chương trình họp báo sẽ hấp dẫn, có điểm nhấn hơn khi có sự tham gia 
của nhóm múa, ca sĩ. Lễ tân cũng góp phần rất quan trọng đối với thành 
công của buổi họp báo vì đây chính là bộ mặt, là những người đầu tiên mà 
khách tham dự tiếp xúc. Những lưu ý khi làm việc với nhóm múa - lễ tân: 



• Chọn tiết mục văn nghệ, ca sĩ phù hợp với nội dung chương trình và 
sản phẩm/dịch vụ trong buổi họp báo. 

• Kiểm tra lịch làm việc của nhóm múa và lễ tân. 

• Soạn hợp đồng và ký với nhóm múa (quy định thời gian, trang phục, 
bài hát/múa). 

• Đối với lễ tân cần dặn dò cách trang điểm, và lên công ty lấy trang 
phục trước một ngày (trang phục cần được là/ủi ngay ngắn). 

• Phân công nhiệm vụ và vị trí cho lễ tân. 

• Tùy theo tính chất cuộc họp báo mà tuyển lễ tân cho phù hợp, cần đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng về chiều cao, vóc dáng, trang phục. Trang 
phục của lễ tân cũng phải phù hợp với nội dung chương trình, có thể là 
áo dài, áo tứ thân, váy,... Màu sắc của trang phục phải phù hợp với 
màu sắc của sự kiện. 

• Nhân viên PR cần huấn luyện lễ tân cách đón khách, hướng dẫn khách 
vào vị trí, cài hoa cho khách... 

Bộ phận PR 

Trong TCHB, bộ phận PR đúng vai trò rất quan trọng vì đây là bộ phận 
làm việc trực tiếp với giới phóng viên báo chí - khách mời chính trong 
chương trình. Công việc của bộ phận PR gồm: 


• Soạn công văn xin phép họp báo 

• Xác định thành phần tham dự 

• Mời phóng viên tham dự chương tr ình 

• Viết lời dẫn MC/MC Script 

• Chuẩn bị tư liệu họp báo: Press kit, TCBC, tư liệu, câu hỏi mồi... 

Soạn công văn xỉn phép họp báo: 

Một buổi họp báo hợp pháp phải được sự cho phép tổ chức của Sở thông 
tin và Truyền thông. Bạn cũng phải nắm rõ những quy định này để tránh rắc 
rối, có thể bị phạt gây ảnh hưởng đến thời gian dự kiến của buổi họp báo. 

HỒ Sơ XIN PHÉP HỌP BÁO 



(Xem mấu tại phụ lục) 


1. Đơn xin họp báo 

2. Giấy phép kinh doanh bản sao công chứng 

3. Thông cáo báo chí 

4. Nội dung buổi họp báo 

Thời gian cấp phép cho doanh nghiệp là bảy ngày. (Tham khảo địa chỉ 
một số Sở Thông tin và Truyền thông tại Phụ lục). 

Nếu buổi họp báo có treo banner thì phải soạn công văn xin phép treo 
banner gửi lên Sở Thông tin, Thể thao và Du lịch. Thời gian treo banner là 
ba ngày trong khu vục tổ chức họp báo. 

HỒ Sơ XIN PHÉP TREO BANNER 

(xem mẫu tại phụ lục) 

1. Hồ sơ xin phép treo banner gồm: Đơn xin phép treo banner 

2. Giấy phép kinh doanh 

3. Giấy phép tổ chức họp báo 

4. Hợp đồng với khách sạn 

5. Mầu thiết kế banner treo 

6. Kịch bản chuông trình 

7. Tranh triển lãm nếu có 

8. Công văn do ủy ban cấp cho phép tổ chức chuông trình (nếu có) 

Nếu là công ty truyền thông tổ chức cho khách hàng thì cần thêm: 

• Hợp đồng hoặc giấy ủy quyền của doanh nghiệp 

• Giấy phép kinh doanh của công ty truyền thông và tổ chức sự kiện 

Xác định thành phần tham dự 



• Thành phần tham dự của một buổi họp báo gồm: 

• Phóng viên báo chí 

• Đại diện co quan chức năng (Sở VH-TT, Sở thuong mại...) 

• Khách mời chuyên gia 

• Đại diện ban lãnh đạo doanh nghiệp, VIP nội bộ 

• Các thành phần có liên quan khác (cá nhân, đon vị thứ ba có ủng 


hộ...) 


Dựa vào danh sách báo đài chúng ta đã lập trong giai đoạn 1 và đã đuợc 
khách hàng/ban lãnh đạo duyệt qua. Chúng ta sẽ lên danh sách phóng viên 
tham dụ chuông trình tuong ứng với từng báo, đài cụ thể. Phóng viên báo 
chí là thành phần khách mời quan trọng nhất trong buổi họp báo, họ đến dụ 
để đua tin cho chúng ta. Hãy tận dụng mối quan hệ cá nhân với các phóng 
viên và các co quan thông tấn, để đảm bảo phóng viên đến tham dự chuông 
trình đông đủ. 




6vent 

rĩÌQdic 




Qdveítiỉing 
logỉstic 
dậcoroíion 
Pg Service 


DANH SACH BAO - ĐAI 
THAM Dư Sư KIÊN 


4 Phong cách doanh nhân 


STT BÁO - ĐÀI 

1 Doanh nhân SG 

2 Mốt và cuộc sống 

3 Thế giới văn hóa 


8 Thanhnien Online 

9 VN Express.net 


5 Người Lao Động 

6 Phụ Nữ TP. HCM 


7 Thanh Niên Chủ Nhật 


10 Tạp chí Phong cách 


PHÓNG VIÊN CHỮ KÍ GHI CHÚ 

Chị Trang 
Lê Thị Thanh Lan 
Chị Thiên Hà 
Anh Hoàng Khải 
Chị Mai Vân 
Chị Đức Phong 
Chị Thu Nga 
Chị Viên An 
Chị Vân 
Chị Thiên Hà 


11 

Thời trang trẻ 

Chị Vũ Mai Quế- Phó TBT 

12 

Tạp chí Đàn ông 

Anh Toại 

13 

Cẩm nang mua sắm 

Anh Khải 

14 

Sài Gòn tiếp thị 

Chị Kim Yến 

15 

DNSG cuối tuần 

Chị Thu Ngân 

16 

Thế giới phụ nữ 

Anh Minh Tuấn 

17 

Tiếp thị và gia đình 

Chị Thiên Hà 

18 

Tạp chí Đẹp 

Anh Khải giới thiệu 

19 

Thời báo KTSG 

Lê Toàn 

20 

SGGP 

Chị Thuý Hải 

21 

Thế giới Doanh nhàn 

Trần Thanh Thuý 

23 

Phụ nữ Thời đại 

Chị Mai Thi 

24 

Nhịp cầu đầu tu 

Chị Ngọc Thủy 

25 

Ngôi sao.net 

Chị Huong Giang 

26 

Báo công thuơng 

Chị Nhu Hoa 

27 

Báo Thị truờng Chủ Nhật 

Chị Thanh Hòa 

28 

TBKT VN 

Chị Tú Uyên 

29 

24h.com 

Anh Diệp Khắc Dân 

30 

Đài TH HTV 

Chị Nhu Mai 

31 

Đài TH BTV 

Chị Phuơng Diệu 

32 

VTV9 

Anh Ngọc Hồi 


Nhà báo chiến hữu (Minh mòi thêm) 


33 Phó TBT TBKTSG 

34 Hội nhà báo TP.HCM 

35 TKTS, DNSG 

36 TBTDNSG 

37 Báo nhà! 

38 BáoSGTT 

39 Ban thời sự, TN 

40 Đạo diễn- Cửu Long Fihn 


Anh Quốc Vĩnh 
Anh Huỳnh Dũng Nhân 
Anh Phuong Hà 
Anh Thanh Minh 
Anh Trần Thanh Phuong 
Anh Vũ Đắc Danh 
Anh Kim Trí 
Anh Phan Hoàng 


Mời phóng viên tham dự chương trình 

Bạn có thể có một buổi họp báo tốt nhất, hoành tráng nhất, nội dung sụ 
kiện phong phú hấp dẫn nhất khi bạn đảm bảo các phóng viên đuợc mời 
không quên ngày diễn ra buổi họp báo của bạn. Chính vì thế hãy gọi điện 
nhắc nhở, vì phóng viên thuờng có nhiều cuộc phỏng vấn, nhiều hội nghị 
nên có thể họ sẽ quên mất buổi họp báo của bạn. Đừng bao giờ chủ quan khi 
nghĩ rằng chỉ gửi thu mời là đủ. cần chủ động email, fax cho các co quan 



báo chí từ 1 tuần đến 10 ngày trước khi gửi giấy mời chính thức. Hãy cố 
gắng để cơ quan báo chí... không quên lời mời của bạn. Hãy gọi cho phóng 
viên trước một ngày diễn ra họp báo và gửi tin nhắn cho họ vào buổi sáng 
diễn ra sự kiện để đảm bảo phóng viên nhớ được ngày, giờ họp báo của bạn. 
Đừng ngại liên lạc với phóng viên. Mặc dù là những người bận rộn, thường 
xuyên di chuyển, nhưng phần lớn các phóng viên là những người thân thiện, 
sẵn sàng nhận điện thoại của bạn trừ khi bạn gọi để hỏi về tin bài có được 
đăng hay không. 

Lời mời, thường dưới dạng mời tư vấn truyền thông, cần trang trọng, lịch 
thiệp và ngắn gọn: chủ đề, địa điểm, thời gian, những nhân vật có mặt và 
tham gia trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo. Nếu bạn có mối quan hệ tốt 
với phóng viên, thiệp mời chỉ cần viết trên giấy A4, tuy nhiên để trang trọng 
hơn, bạn có thể thiết kế thiệp mời theo đúng chủ đề của buổi họp báo. 

Tóm tắt quy tr ình mời phóng viên tham dự họp báo: 

Bước 1: Lập danh sách báo - đài tham dự (căn cứ vào mục đích thông tin, 
khu vực địa lý và đối tượng hướng đến của công ty để chọn báo, đài phù 
hợp). 

Bước 2: Từ danh sách báo - đài lên danh sách phóng viên cụ thể (căn cứ 
vào nội dung thông tin công ty muốn xuất hiện trên mặt báo, chọn ban phù 
hợp với nội dung thông tin để lên danh sách phóng viên). 

Bước 3: Mời phóng viên tham dự. 

- Trước chương trình, cần thực hiện thứ tự các bước sau: 


• Gọi điện thoại mời (hỏi lịch làm việc của các nhà báo, nếu chưa có địa 
chỉ email của nhà báo thì hỏi xin luôn trong cuộc điện thoại này). 

• Gửi thư mời qua email (xem chi tiết trong phần phụ lục): nội dung thư 
mời cần ngắn gọn, súc tích; không nên soạn nội dung thư mời quá dài 
dòng. 

• Nhắn tin vào điện thoại của các phóng viên. 

• Chiều hôm trước ngày tổ chức cần gọi điện thoại nhắc lại. 

• Sáng ngày tổ chức, khoảng 6h30 nhắn tin nhắc lại cho các nhà báo đã 
được mời tham dự. 

• Chương trình diễn ra mà phóng viên nào chưa đến thì cần gọi điện hỏi 



lại. 


Lời dẫn MC/MC Scrỉpt 

Sau khi kịch bản do bộ phận event viết được duyệt, người phụ trách MC 
Script sẽ dựa vào kịch bản này để viết lời dẫn cho MC và gửi đi duyệt. Sau 
khi viết xong, gửi lại MC Script cho người phụ trách làm việc trực tiếp với 
MC và chuyển email cho MC. 

Khi viết MC Script cần lưu ý chuyển tải nội dung, thông điệp của chuông 
trình. Nên viết ngắn gọn, dễ hiểu, tránh giải thích rườm rà và sử dụng từ ngữ 
chuyên môn. 

Ví dụ, lời dẫn MC của Moda Mundo (Xem trang 170). 

Chuẩn bị tư liệu họp báo 

Tư liệu họp báo đúng góp một phần rất quan trọng trong việc tin tức có 
được phóng viên chuyển tải lên mặt báo hay không? Để có một buổi họp báo 
tốt, giúp phóng viên nắm bắt nhanh chóng và đưa tin chính xác cho bạn, bộ 
phận PR cần chuẩn bị tư liệu họp báo đầy đủ, khoa học, rõ ràng để nhà báo 
theo dõi được nội dung cuộc họp, tra cứu được các thông tin liên quan đến 
chủ đề họp báo. 

Những tư liệu cần thiết trong buổi họp báo nên để trong bộ tài liệu dành 
cho báo chí đến tham dự gọi là press kit. 



MC SCRIPT HỌP BÁO RA MẮT NHÃN HÀNG MODA MUNDO 


THỜI 

GIAN 


NỘI DUNG 


GHI CHÚ 


8h00 - Đón khách : 

8h55 - Lễ tân trong trang phục áo dài xanh đón kh ách 

- Dựng tiệc trà - teabreak 

8h55 - Òn đinh: 

9h00 Chưong trình sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, xin mời quý vị tiến vào kh u vực 
khán phòng và ổn định chỗ ngồi, để chuông trình xin đuợc phép bắt đầu. 

Khai mac : 





- Vũ đoàn Hoàng Thông với tiết mục Breakdance sôi động khai mạc chưong 
trình 



- Kính thưa quý vị, Moda Mundo là một trong những nhãn hàng thời trang 
dành cho nam nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Đó có hon 30 năm kinh nghiệm 
trong ngành thời trang, nhãn hàng Moda Mundo là một lựa chọn hoàn hảo của 
các quý ông ở “xứ sở bò tót”. 

- Thời trang Moda Mundo có nhiều điểm khác biệt và chịu ảnh hưởng khá 
mạnh từ nền văn hóa bản địa. Hầu hết các sản phấm dù là cho giới doanh 
nhân thành đạt hay các chàng trai năng động, sáng tạo đều mang dáng vẻ sang 
trọng và mạnh mẽ. 

- Và ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự tố chức buối họp báo ra mắt nhãn 
hàng Moda mundo chính thức có mặt tại thị trường thời trang Việt Nam, gúp 
phần tăng thêm sự lựa chọn phong phú của các quý ông. 

9h00 - - Trước khi buối họp báo chính thức bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu các 
9h 15 thành phần đại biếu có mặt trong ngày hôm nay: 



- Bà Hồ Thu Hà, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thời trang Gimeno 

- Ông Lê Đăng Minh, Giám đốc công ty TNHH MTV Thời trang Gimeno 

- Ông Sergio Marco, Chuyên gia tư vấn nhãn hiệu thời trang nam đến từ Tây 
Ban Nha (Brand advisor, come from Espana) 

về phía đối tác Moda Mundo 

- Bà Vũ Tuyết Hằng, Giám đốc Vincom Center 

(vỗ tay) 


Cơ quan chủ quăn ngành: 

- Ông Diệp Thành Kiệt, Phó chủ tịch Hiệp hội thời trang TP. HCM 

về báo đài tham dư 


- Ong Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM 

- Ông Trần Đình Vĩnh (Quốc Vĩnh), Phó Tổng Biên tập TBKT SG 


(Vỗ tay) 


- Cùng đại diện các cơ quan báo đài TW và địa phương và toàn thế khách 
quý, bạn bè đến tham dự buổi lề hôm nay. 


(Vô tay) 


Phát biếu của đai diên Moda Mundo tai Viẽt nam 

- Cùng với sự họp tác của công ty GIMENO tại Tây Ban Nha, Công TNHH 
MTV THỜI TRANG GIMENO quyết định ra mắt nhãn hàng Moda Mundo 
tại Việt Nam. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời 
ọỵ 2 Ị ' Kính thưa quý vị, sau đây, tôi xin trân trọng kính mời Ông Lê Đăng Minh, 
Đại diện cho nhãn hàng thòi trang Moda Mundo tại Việt Nam có đôi lòi 
phát biểu. 

Xin trân trọng kính mời ông 
Xin trân trọng cảm ơn ông 

(Vồ tay) 



Moda Mundo rất phong phú về sản phấm, chất liệu cao cấp sang trọng, màu 
sắc trang phục mạnh mẽ, lịch lãm, Thời trang từ “xứ sở bò tót” chắc chắn sẽ 
mang đến một sự lựa chọn mới cho các quý ông Việt Nam trên con đường 
9h25 thành công của mình. 

Ông Sergio Marco, Chuyên gia tư vấn nhãn hiệu thòi trang nam đến tù’ 
tây Ban Nha, có đôi lời phát biếu về những sản phấm đang và sẽ kinh 



doanh tại thị trường Việt Nam và xu hưÓTig thời trang trong thòi gian 
tói. 

Xin trân trọng kính mời ông 
Xin trân trọng cảm ơn ông 

(Vỗ tay) 


9^35 Phát biểu của đai diên Cơ quan chủ quản ngành 

Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời Ông Diệp Thành Kiệt, Phú chủ tịch 
9h40 Hiệp hội thòi trang thành phố, có đôi lời phát biểu. 

Xin trân trọng kính mời ông 
Xin trân trọng cảm ơn ông 


9h40 - 
9h45 


Giỏi thiêu sán phẩm 

- kính thưa quý vị, sau đây là một số hình ảnh về bộ sưu tập mới nhất của 
nhãn hàng Moda Mundo với những chiếc áo sơ mi, quần tây, cavat, Polo-shirt 
cao cấp dành cho quý ông. 

- (Moda Mundo cung cấp nội dung ý tưởng thiết kế để viết lời bình - nếu cần 
thiết). 


Nhân tượng 
và chiếu slide 
hình ảnh bộ 
sưu tập 


o & A 

Kính thưa các anh chị, và sau đây, đế hiểu hơn về sản phấm thời trang Moda 
Mundo, xin mời các anh chị đặt câu hỏi cho các đại diện của nhãn hàng. 

Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời: 

- Bà Hồ Thu Hà, Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thời trang Gimeno 

- Ông Lê Đăng Minh, Giám đốc công ty TNHH MTV Thời trang Gimeno 
9h45 - - Ông Sergio Marco, Chuyên gia tư vấn nhãn hiệu thời trang đến từ Tây Ban 
10hl5 Nha 

- Đại diện cho nhãn hàng Moda Mundo bước lên bàn chủ tọa đế có thế chia sẻ 
những kế hoạch và mục tiêu nhãn hàng trong tương lai với phía báo đài. Xin 
trân trọng kính mời. 

Xin trân trọng kính mời ông bà 

Và sau đây, chúng tôi xin mời các anh chị đặt câu hỏi: 

(Lễ tân chuyến micro cho phía phóng viên đặt câu hỏi - MC linh động hồ trợ 
ban chủ tọa) 


Kết thúc 

- Neu như không còn câu hỏi nào nữa, (tên MC) xin cảm ơn toàn thế quý vị 
đó dành thời gian quý báu đến tham dự buổi họp báo ra mắt nhãn hàng thời 

10hl5 trang Tây Ban Nha - Moda Mundo chính thức xuất hiện tại Việt Nam. 

- Cũng trong dịp này, chúng tôi trân trọng kính mời các anh chị đến tham 
10h30 quan gian hàng Moda Mundo tại tầng B1 - gian hàng 30B - Trung tâm 

thương mại Vincom, Ql. 

- Thay mặt cho Công ty TNHH MTV Thời trang GIMENO và nhãn hàng 
Moda Mundo, tôi xin chúc quý vị sức khoẻ và thành công. 

- Xin trân trọng kính chào! 

Press kit gồm: kế hoạch họp báo (nội dung đi kèm thời gian), thông cáo 
báo chí, các bài phát biểu, lý lịch trích ngang của diễn giả, hình ảnh, biểu đồ, 
thông tin công ty, thông tin về sản phẩm/dịch vụ, phong bì, đĩa CD chứa tất 
cả các nội dung đã đuợc in ra và sắp xếp theo íblder. Phần quan trọng nhất 



của Press kit chính là thông cáo báo chí. Người làm PR cân có kỹ năng viêt 
thông cáo báo chí (xem phần kỹ năng viết thông cáo). 

Viết bài phát biểu (nếu cần)... Bài phát biểu có thể do phía đối tác viết 
hoặc do chính chúng ta viết cho khách hàng. Bài phát biểu không nên viết 
quá dài dòng, cần ngắn gọn, đi đúng vào trọng tâm. Một bài phát biểu chỉ 
nên gói gọn trong vòng 5 đến 10 phút. Một buổi họp báo có từ hai đến ba bài 
phát biểu. Trước buổi họp báo một đến hai ngày, nhân viên PR cần thống 
nhất trước với những nhân vật có bài phát biểu trong cuộc họp báo. Bạn cần 
góp ý với những bài nói dài lê thê, xa rời chủ đề buổi họp. Hướng dẫn cho 
các nhân vật cách trả lời những câu hỏi khó của báo giới khi họ trình bày bài 
phát biểu của mình hoặc tháo gõ các vấn đề gây tranh cãi. 

Trong phần chuẩn bị tư liệu, nhân viên PR cũng cần chuẩn bị trước 
khoảng 5 câu hỏi mồi - dạng câu hỏi gửi cho phóng viên khi tham dự 
chuông trình để nhờ họ đặt câu hỏi trong phần hỏi và đáp (Q&A). Nhân viên 
PR cũng cần phải dự đoán những câu hỏi mà phóng viên có thể đặt ra trong 
buổi họp báo và chuẩn bị trước hướng trả lời cho các vị chủ tọa. Bộ phận này 
cũng cần phải hướng dẫn cho các vị chủ tọa cách trả lời, cách ứng xử với 
phóng viên trong phần hỏi và đáp. Hãy nhớ một nguyên tắc, tất cả những gì 
nói ra đều có thể được ghi âm lại, tất cả những cử chỉ, hành động trong buổi 
họp báo đều có thể được chụp hình hoặc quay phim lại. Cho nên các vị chủ 
tọa phải chú ý đến lời nói và hành động của mình trong buổi họp báo. 

Bộ phận logistics 

Công việc của logistics là lập bảng chi phí cho chuông trình, làm việc với 
các nhà cung ứng phục vụ cho chuông trình. Trong TCHB, bộ phận logistics 
đảm bảo mọi việc được diễn ra suôn sẻ và làm việc với bộ phận Sân khấu - 
Ầm thanh - Ánh sáng. Khác với tổ chức sự kiện, có thể thuê dàn âm thanh 
bên ngoài, tổ chức họp báo chủ yếu sử dụng âm thanh, ánh sáng của khách 
sạn. Tuy nhiên cũng cần phải đưa ra những yêu cầu cụ thể cho hệ thống âm 
thanh, ánh sáng và lưu ý có một điều khoản về phần này trong khi ký hợp 
đồng với khách sạn. 

Bộ phận logistics cần đảm bảo âm thanh không hư hỏng, không bị rè, 
trá nh tình trạng hệ thống máy lạnh kém, ánh sáng chập chờn, âm thanh lúc 
được lúc mất. 

Cần chuẩn bị micro đầy đủ (1 micro cổ cò ngay bục phát biểu, 1 micro 
cho MC, 3 micro cho chủ tọa trong phần Q&A, 2 micro cho lễ tân chạy hai 
cánh để phóng viên đặt câu hỏi). 

Logistics cũng là bộ phận sẽ tham gia trong khâu thi công sân khấu, treo 



backdrop, banner, đặt standee, máy chiếu, v.v... 

Bộ phận thiết kế 

Sau khi thiết kế đã đuợc khách hàng/ban lãnh đạo góp ý kiến, bộ phận 
thiết kế sẽ chỉnh sửa lại. Sau khi hoàn tất, mẫu thiết kế đuợc ký duyệt. Bộ 
phận thiết kế sẽ kiểm tra về kích thuớc, màu sắc của backdrop, standee... rồi 
chuyển íĩle sang nhà in. 

Sau khi tất cả các bộ phận hoàn tất công việc của mình, chúng ta sẽ tiến 
hà nh họp triển khai công việc. 

Họp triển khai nội bộ 


• Khoảng hai ngày truớc buổi họp báo, chúng ta mời Đại diện bên khách 
hàng/ban lãnh đạo tham gia họp chung với ban tổ chức. Trong buổi 
họp này, mọi nguời cần rà soát lại tình hình thục hiện của các mảng 
công việc, xem việc hoàn thành tới đâu, nếu có sụ cố thì đua ra biện 
pháp khắc phục ngay lập tức. 

• Phía khách hàng/ban lãnh đạo sẽ thông qua nội dung, kế hoạch lần 
cuối. 

• Trong buổi họp chúng ta cũng cần thảo luận và dụ đoán những vấn đề 
có thể phát sinh trong buổi họp báo và đề xuất cách thức ứng phó với 
các tình huống phát sinh. 

• “Bài binh bố trận” tại hiện truòng: xác định các vị trí tác nghiệp trọng 
yếu truớc và trong khi họp báo, phân công nguời đảm trách kết nối 
ban lãnh đạo, khách mời, kỹ thuật viên. 

Kiểm tra lần cuối 

Truớc họp báo một ngày, chúng ta cần kiểm tra lại các hạng mục đã chuẩn 
bị: Press kit, kỹ thuật, trang trí, quà tặng, tiệc nhẹ... đảm bảo tất cả đều đã 
sẵn sàng. 

Hai tiếng truớc giờ họp, bộ phận logistics phải đến để giám sát việc thi 
công sân khấu và các hạng mục khác. Truớc khi họp báo diễn ra cần phải 
kiểm tra tình trạng sử dụng của các phuong tiện bổ trợ: bộ đàm, âm thanh 
bàn chủ tọa, điện, máy chiếu, v.v... Kiểm tra việc sắp xếp tea-break và các 
món ăn. 

B. TIÉN HÀNH HỌP BÁO 



Mọi thành viên trong ban tổ chức phải có mặt ít nhất một giờ đồng hồ 
trước khi buổi họp báo bắt đầu. Một lần nữa, bạn phải kiểm tra mọi hệ thống 
kỹ thuật, chỗ đứng tác nghiệp, khâu đón tiếp, chỉ dẫn chồ ngồi, chỗ tác 
nghiệp cho phóng viên. 

Buổi họp báo nên được bắt đầu đúng giờ, dù cho có bao nhiêu người tham 
dự (chỉ nên trễ tối đa 15 phút, không nên trễ quá lâu). Mặc dù theo kịch bản, 
chưong trình sẽ diễn ra lúc 9 giờ, nhưng trong thực tế có thể thay đổi từ 5-15 
phút, trưởng ban tổ chức cần xác định giờ nhất định để bắt đầu khi lượng 
khách mời chưa đến đông đủ hay đã có mặt khoảng 80%. Tại hiện trường 
họp báo, giờ bắt đầu sẽ do trưởng ban tổ chức thông báo với MC và các 
thành viên khác. 


• Trong suốt buổi họp báo, chúng ta chỉ nên bố trí nhân sự vừa đủ trong 
phòng họp báo. Những người không có nhiệm vụ nên đứng ở sảnh 
ngoài, không nên để quá đông người không phận sự ở trong phòng 
họp. 

• Cần phải bám sát nội dung kịch bản, hạn chế tối đa những thay đổi đột 
xuất. Tập trung vào thông tin chính, đi thẳng vào vấn đề. 

• Có thời gian dành cho báo chí phát biểu, đặt câu hỏi. 

• Trả lời chính xác, gãy gọn câu hỏi của phóng viên. Đề nghị hoãn lại để 
trả lời sau đối với những câu hỏi quá nhạy cảm hoặc cần sự chuẩn bị 
chu đáo. 

Trong quá trình họp báo, mọi người đứng ở vị trí đã được phân công 
(dùng bộ đàm liên lạc, tránh trình trạng di chuyển khái vị trí). Các vị trí cần 
lưu ý: 

Nhân viên PR: Tiếp báo chí và hướng dẫn lễ tân đón khách 

Nhân viên PR cần đứng ở bàn tiếp Báo chí (ở khu vực đón khách thường 
sẽ phân chia theo khu: Báo chí, VIP, khách mời...), khi phóng viên đến, Lễ 
tân sẽ hướng dẫn phóng viên đến bàn báo chí, cài hoa cho phóng viên, nhân 
viên PR sẽ nhận lại thiệp mời, đưa danh sách ký tên (xem phần phụ lục) cho 
phóng viên và gửi đến anh chị bộ Press kit. 

Nhân viên phụ trách âm thanh - ánh sáng 

Đứng ở vị trí cố định, gần những người điều chỉnh âm thanh ánh sáng. 
Nhân viên này sẽ dựa vào kịch bản và nhắc cũng như hướng dẫn bộ phận âm 



thanh ánh sáng chiếu đèn vào những vị trí quan trọng, mở hay tắt nhạc... 

Ngưòi theo MC 

Người theo MC thường là người viết MC script, người này sẽ đứng cạnh 
MC để nhắc nhở và xử lý một số tình huống thay đổi trong kịch bản chưong 
trình. 

Khi kết thúc họp báo, nhân viên PR và Lễ tân sẽ tiễn khách, tặng quà (nếu 
có). Cần lưu ý nếu trong chuông trình họp báo có quà tặng, bạn không nên 
tặng vào đầu chuông trình vì có thể gây vướng víu cho phóng viên mà hãy 
dành quà tặng sau khi kết thúc họp báo. 

Khi kết thúc buổi họp báo, bạn hãy dành cho giới truyền thông những lời 
cảm on chân thành nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn được tiếp tục đón tiếp 
họ trong những lần họp báo tiếp theo. Sau đó, bạn có thể yên tâm ra về và 
chờ xem truyền hình vào buổi tối hoặc các báo ngày hôm sau, để có được 
những thông tin nóng hổi nhất về chính công ty mình . Tuy nhiên, đến đây 
công việc không phải đã kết thúc. 

c. SAU CHƯƠNG TRÌNH 

Nhân viên PR cảm ơn phóng viên và theo dõi tin tức 

Cần viết email cảm ơn phóng viên đã đến tham dự chương trình và nhờ 
các phóng viên hồ trợ đưa tin. 

Đối với đài truyền h ình , nh ân viên PR cần nắm được lịch phát sóng, thông 
báo cho những người liên quan để cùng theo dõi tin. Đặc biệt cần lưu ý là 
phải nhờ trung tâm dịch vụ truyền hình thu sóng lại chương trình để làm tư 
liệu và nộp báo cáo. Vì tin tức trên báo có thể mua lại hoặc tìm lại được. 
Nhưng các chương trình trên truyền hình, nếu không thu sóng lại sẽ rất khó 
để tìm lại. 

Nhân viên PR cần theo dõi xem những báo nào đăng tin cho công ty m ình . 
(Xem một số tin đi trên báo trong phần phụ lục.) Khi tin đã được đăng, được 
phát sóng nhân viên PR cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin cảm ơn phóng viên 
một lần nữa. 

Nộp báo cáo PR và báo cáo event 

Báo cáo thường in làm hai cuốn, báo cáo PR riêng và báo cáo event riêng. 
Khi báo cáo, những tin tức nào được đăng tải, tùy theo quy định của công ty, 
các bạn có thể cắt ra, photo hoặc scan (dù lưu lại tin tức dưới dạng nào thì 
cũng cần phải có măng sét của tờ báo, sau đó mới đến tin được đăng) và 



đúng thành một cuôn. Lưu ý, nêu những tin tức được đăng trên báo điện tử, 
ngoài việc lưu lại tin đăng, chúng ta cũng cần lưu lại đường link để khách 
hàng hoặc sếp có thể kiểm tra độ chính xác. 

Đánh giá, đúc kết: 

Sau mỗi lần họp báo, ban tổ chức cần ngồi lại để cùng đánh giá, đúc kết 
rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức: 


• Rút kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra trong quá trình chuẩn bị 

• Rút kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra trước, trong và sau buổi họp 
báo 

• Đánh giá hiệu quả truyền thông đã thực hiện: 

- Tổng kết số tin bài đã đăng 

- Thống kê số tin bài đạt mục tiêu truyền thông đề ra 

- Thống kê số tin bài không đạt mục tiêu 

- Hiệu chỉnh sau rút kinh nghiệm và lưu trữ 

- Hiệu chỉnh nội dung và chỉ giữ lại phiên bản cuối cùng. 



Phần IV - PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC 
HIỆU QUẢ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ 
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG (PR 

AGENCY) 


1. HIỂU VỀ AGENCY 

Khái niệm Agency 

Agency là một loại hình công ty dịch vụ truyền thông, marketing, tổ chức 
sự kiện. Hiểu nôm na là đơn vị trung gian hỗ trợ các doanh nghiệp thục hiện 
các chuông trình, chiến dịch marketing, lên chiến luợc truyền thông và tổ 
chức các loại hình sụ kiện. Thế mạnh của Agency đó là k inh nghiệm, chuyên 
nghiệp và quan hệ rộng... Ngoài ra, sụ tu vấn chiến luợc thuơng hiệu cũng 
là yếu tố quan trọng mà nhiều doanh nghiệp muốn tìm đến Agency. 

Tại Việt Nam hiện nay, số luợng Agency rất nhiều nhung chỉ có vài công 
ty nổi tiếng và thuờng dành những hợp đồng lớn nhu, T&A, XPR Campaing 
Golden, Masso PR, Vietba Media,... và các Agency nuớc ngoài nhu Arc 
Marketing Service, JWT Vietnam, Saatchi & Saatchi, Chuo Senko, Daiko 
VN, Dentsu Alpha, Ogilvy & Mather... Những Agency này thuờng có dịch 
vụ trọn gói gồm nghiên cứu thị truờng, thiết kế nhận diện thuơng hiệu, thiết 
kế chuông trình quảng cáo, thục hiện phim tự giới thiệu, phim phóng sự, 
TVC quảng cáo, tổ chức sự kiện, lập chiến luợc truyền thông... Bên cạnh 
những Agency có thể cung cấp trọn gói các dịch vụ, đa số các Agency tại 
Việt Nam, chủ yếu có thế mạnh trong l ĩnh vục truyền thông, tổ chức sụ kiện, 
hoặc có những Agency chuyên về TVC quảng cáo và mua sóng, mua trang 
trên các phuơng tiện truyền thông. 

Trong phạm vi quyển sách này, chúng tôi chỉ đề cập đến các công việc của 
PR Agency, không đi sâu phân tích các loại h ình Agency khác nhu 
advertising Agency... 

Một số chức danh cơ bản trong các PR Agency 

Tùy vào tính chất công việc mà mồi Agency sẽ có những chức vụ và loại 
hình công việc khác nhau. Tuy nhiên, đa số các PR Agency đều có những 



chức danh sau: 


Chief Executive Offĩcer (CEO) 

Đây là bộ phận cao nhất chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công ty 
cũng nhu đề ra những phuong huớng hoạt động cho công ty trong những 
thời kỳ khác nhau. Thời gian của CEO thuờng dành để họp với khách hàng, 
họp với các nhóm dụ án, sáng tạo ra những phuong án, đánh giá các ý tuởng 
và lên chiến luợc hoạt động của công ty. 

Bộ phận account và dịch vụ khách hàng 

Đây là bộ phận chịu trách nhiệm chính truớc khách hàng. Họ là chiếc cầu 
nối giữa Agency và doanh nghiệp. Họ gặp gõ và tiếp xúc với khách hàng 
bằng các thông tin hữu ích về công ty, trả lời các thắc mắc hay câu hỏi của 
khách hàng về công ty, lắng nghe những ý kiến và yêu cầu của khách hàng 
để truyền tải những yêu cầu đó với những thành viên còn lại. Đây là một 
nguời am hiểu các hoạt động của Agency mình và là nguời thông minh, 
nh a nh nhạy và xử lý thông tin tốt. Họ giúp cho các bộ phận còn lại trong 
công ty có thể thục hiện đúng yêu cầu của khách hàng nhằm đem lại sụ hài 
lòng. Và chính bộ phận này sẽ trình bày các kế hoạch hoặc ý tuởng của 
Agency cho khách hàng. Agency có khách hàng nhiều hay ít phụ thuộc rất 
lớn vào khả năng thuyết phục và cách thức làm việc với khách hàng của bộ 
phận account. 

Bộ phận event/activation 

Bộ phận này chuyên lên nội dung chuông trình, kịch bản của các sụ kiện, 
làm việc với các nhà cung cấp hạng mục, lên báo giá, soạn hợp đồng và phối 
hợp với các bộ phận khác để chạy chuông trình. 

Bộ phận PR 

Bộ phận này chuyên lo phần xin phép tổ chức các sụ kiện, viết bài PR, dự 
trù chi phí phù hợp với sụ tham gia của các nhà báo (báo in, báo Online, 
truyền hình, phát thanh) và gửi thông cáo báo chí cho các nhà báo có chứa 
các thông tin cần thiết để công chúng biết đến thuong hiệu của khách hàng 
hay nhắc lại trong nhận thức của họ về giá trị của sản phẩm mà họ đang sử 
dụng. Mục đích là để đáp ứng yêu cầu tin tức của báo chí cũng nhu nâng cao 
hì nh ảnh của khách hàng trong mắt công chúng. Ngoài ra, những chuyên 
viên PR này còn phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sụ kiện. Bộ 
phận này cũng sẽ thiết lập mối quan hệ mật thiết với giới truyền thông để 
đảm bảo tin tức của khách hàng đuợc đăng tải trên các co quan thông tấn báo 
chí. 



Bộ phận sáng tạo/ Creative 

Có thể nói hầu hết các giám đốc sáng tạo đều xuất phát từ truờng mỹ 
thuật, nghệ thuật sân khấu. Nhung để đáp ứng đuợc yêu cầu công việc trong 
PR Agency, họ phải là một nguời có kiến thức rộng, am hiểu nhiều lĩ nh vực: 
tâm lý học, xã hội học, văn hoá bản địa, ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh, màu 
sắc, tạo dáng mỹ thuật, hiểu đuợc cách phối hợp các hiệu ứng âm thanh/ánh 
sáng tạo hiệu ứng tối đa... Ngoài ra các vị này cũng hiểu biết khá nhiều về 
marketing, thuong hiệu và truyền thông. Và họ luôn không ngừng học hỏi để 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Bộ phận tài chính và quản trị mạng (Admin) 

Theo dõi tình hình tài chính của công ty, theo dõi các hợp đồng thanh lý, 
thanh toán tiền cho các nhà cung cấp và nhắc khách hàng thanh toán tiền cho 
công ty, cũng nhu quản lý việc tính toán tiền luong hàng tháng cho mồi nh ân 
viên. Quản lý nhân sụ và co sở vật chất của công ty. Ngoài ra, bộ phận này 
cũng tham gia vào khâu hậu kỳ của mồi dự án truyền thông. 

Designer/3D Designer 

Designer là nguời phụ trách thiết kế từ việc lên layout, sắp xếp chữ, chọn 
kiểu chữ, cõ chữ, hình ảnh minh họa và giao diện... sao cho phù hợp với 
từng phuong tiện truyền thông. Trong một PR Agency, công việc của 
designer và PR writer luôn gắn liền với nhau và họ là một cặp bài trùng, ăn ý 
với nhau. Để có đuợc những bài viết hay, những proííle và brochure đẹp, PR 
writer là nguời sáng tạo, phụ trách về mặt chữ nghĩa còn designer là nguời 
chịu trách nhiệm truyền tải nội dung của PR writer thành hình ảnh sao cho 
đặc sắc và ấn tuợng nhất. Ngoài việc là một cặp bài trùng với PR writer, 
designer còn phải thiết kế theo yêu cầu của từng sụ kiện khác nhau. 

3D designer là nguời chịu trách nhiệm phối cảnh 3D tạo nên không gian 
thật trong các mẫu thiết kế và đây là nhân vật không thể thiếu ở mỗi công ty 
tổ chức sụ kiện. Neu trong mẫu thiết kế phối cảnh một chuông trình, chúng 
ta chỉ dùng thiết kế 2D, sức thuyết phục với khách hàng thấp hon so với 
chuông trình có phối cảnh 3D. Nguời xem tuy không hoạt động trong l ĩnh 
vục tổ chức sụ kiện nhung khi đuợc Agency trình bày ý tuởng và xem thiết 
kế, họ sẽ hình dung ra đuợc không gian thục tế của chuông trình. 

Dịch vụ PR Agency cung cấp 

Thuờng thì các Agency sẽ tu vấn cho khách hàng tùy vào định huớng 
chiến luợc, mục tiêu phát triển của công ty để lập chiến luợc dài hạn (1 
năm), hoặc ngắn hạn hon (3 tháng đến 6 tháng). Chiến luợc kéo dài trong 



thời gian bao lâu còn phụ thuộc vào ngân sách của công ty chi cho truyền 
thông. Tùy thuộc vào quy mô, các Agency sẽ cung cấp các dịch vụ khác 
nhau. Tuy nhiên, đa số các PR Agency đều cung cấp các loại dịch vụ sau: 

về lĩnh vực PR 

Dịch vụ PR trọn gói: thục hiện phóng sụ báo chí, truyền hình, các câu 
chuyện PR xây dụng thuong hiệu. Thục hiện bản tin nội bộ. Sáng tác bài hát 
riêng cho DN, sản phẩm hoặc thuong hiệu. 


• Tu vấn PR, lập chiến luợc PR ngắn hạn và dài hạn 

• Tạo sụ kiện PR và truyền thông đến khách hàng 

• Kết nối đối tác: gặp gõ và xúc tiến thuong mại, tham quan doanh 
nghiệp 

• Tổ chức họp báo 

• Viết bài PR 

• Đào tạo kỹ năng truyền thông, PR 

• Thục hiện phim phóng sự, phim tự giới thiệu 

• Xử lý khủng hoảng 

về lĩnh vực sự kiện 

• • • 


• Tổ chức và quản lý các sụ kiện trọn gói 

• Cung cấp các ý tuởng tổ chức sự kiện, tu vấn kịch bản sụ kiện 

• Truyền thông trọn gói các sụ kiện đến đối tuợng mục tiêu 

về lĩnh vực thiết kế quảng cáo 




Thiết kế bộ nhận diện thuong hiệu: logo, brochure, proííle, website, 
bản tin nội bộ, các bài PR,... 



2. DOANH NGHIẸP - AGENCY: MOI 
QUAN HỆ ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI 

Đối vói doanh nghiệp 

Khi doanh nghiệp cần tổ chức sự kiện, lập chiến lược truyền thông, xây 
dựng hình ảnh thương hiệu..nhưng băn khoăn không biết tổ chức như thế 
nào, chọn loại hình sự kiện nào là tốt nhất, họ sẽ tìm đến các Agency. Ví dụ 
đối với việc tổ chức sự kiện, có rất nhiều loại hình sự kiện và mồi sự kiện sẽ 
hướng đến một mục tiêu riêng, tìm đến Agency, doanh nghiệp sẽ được tư 
vấn chọn các loại hình sự kiện phù hợp với đơn vị của mình nhất. Chẳng 
hạn, doanh nghiệp phân vân trong sự kiện có nên mời báo chí tham dự hay 
không và mời những báo/đài nào? Mời bao nhiêu là đủ? Chi phí hợp lý nhất 
dành cho gói báo/đài là bao nhiêu?... họ sẽ tìm đến sự trợ giúp của Agency 
quen thuộc. Và rất nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như khi doanh nghiệp cần 
lập một chiến lược truyền thông, muốn thực hiện phim tự giới thiệu, phim 
phóng sự, TVC quảng cáo, thiết kế Maquette quảng cáo, viết bài PR, thiết kế 
bộ nhận diện thương hiệu... Họ cần sự trợ giúp của Agency. 

Tại sao phải thuê Agency? 

Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của 
việc xây dựng thương hiệu và hầu như doanh nghiệp nào cũng có ít nhất một 
nh ân viên PR hoặc nhân viên marketing kiêm nhiệm luôn công việc của PR. 
Tùy thuộc vào quy mô và chiến lược hoạt động của các công ty mà họ sử 
dụng PR trong nội bộ công ty hoặc là thuê Agency. Tuy nhiên, đa số các 
công ty tại Việt Nam, từ các tập đoàn rất lớn như Unilever, P&G, Pepsi, vẫn 
sử dụng các PR Agency. Có một số lý do mà các công ty cần phải sử dụng 
các dịch vụ của Agency trong hoạt động truyền thông của mình. 

Tính chuyên nghiệp 

Doanh nghiệp thuê Agency bên ngoài công ty vì họ cần có một sự chuyên 
nghiệp trong quá trình tổ chức chương trình và xây dựng thương hiệu. 
Agency có kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, họ biết cách phân bổ nh ân 
sự và lên chi phí một cách hợp lý nhất. Bên cạnh đó, họ tổ chức nhiều sự 
kiện trong năm, tổ chức trong những hoàn cảnh khác nhau, vì thế Agency có 
thể đưa ra những phương án phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Có nhiều 
doanh nghiệp vì muốn tiết kiệm chi phí trả cho Agency, nên tự tổ chức sự 
kiện của công ty mình. Tuy nhiên, với đội ngũ nhân sự chưa có nhiều k inh 



nghiệm, chưa hiểu rõ về quy trình tổ chức sự kiện, và các hạng mục trong tổ 
chức sự kiện như: thiết bị, nhân sự, nghệ thuật và rất nhiều vấn đề khác liên 
quan, nên dẫn đến việc sự kiện được tổ chức không tốt, nhiều khi chi phí còn 
cao hon nhiều lần so với thuê Agency. 

Tính hiệu quả 

Nếu doanh nghiệp chưa hiểu hết sức mạnh của truyền thông và các 
phưong tiện truyền thông sẽ dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện. 
Doanh nghiệp không nắm được tiêu chí về nội dung của từng báo/đài, nhu 
cầu thông tin của độc giả sẽ dễ dẫn đến tin về doanh nghiệp không được xuất 
hiện trên mặt báo, hoặc những bài PR viết không khéo léo sẽ đem đến cảm 
giác ngán ngẩm và không còn tin tưởng noi công chúng. Trong khi đó, 
Agency có kinh nghiệm hon so với doanh nghiệp trong quá trình làm việc 
với giới truyền thông, họ hiểu được nhu cầu thông tin của từng báo, giúp 
thông tin doanh nghiệp xuất hiện kịp thời và chỉ tập trung vào việc phát triển 
truyền thông thưong hiệu của doanh nghiệp. Điều quan trọng nhất là Agency 
có cái nhìn khách quan hon vào công việc kinh doanh của bạn, một số người 
trong Agency có thể là khách hàng đang sử dụng sản phẩm của bạn, cho nên 
sẽ đưa ra cho công ty nhiều ý tưởng hon. Hon nữa, Agency có mối quan hệ 
rất tốt với các co quan truyền thông, nhờ đó họ cũng sẽ giúp tin tức của bạn 
xuất hiện trên các phưong tiện này một cách dễ dàng hon là bạn tự làm lấy. 
Thêm vào đó, các Agency có đội ngũ những chuyên viên không chỉ giỏi về 
kỹ thuật, mà còn nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ khi có những yêu cầu đặc biệt 
từ doanh nghiệp hoặc chia sẻ kinh nghiệm để đưa ra được những giải pháp 
tốt nhất cho doanh nghiệp. 

Thành công của khách hàng chính là thành công của Agency. Vì thế, họ 
dành nhiều thời gian và tâm huyết thực hiện kế hoạch cho doanh nghiệp. 
Chính sự phụ thuộc vào thành công của khách hàng nên họ sẽ là người bạn 
đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển thưong hiệu của công ty. 
Chính khách hàng/doanh nghiệp mang lại doanh thu cho Agency, nên họ sẽ 
nỗ lực để đem đến những gì tốt nhất cho doanh nghiệp. 

Giúp tiết kiệm thời gian 

Khi thuê một Agency làm việc, họ có rất nhiều k inh nghiệm trong lĩ nh 
vực truyền thông như đã nói ở phần trước. Họ cũng thường xuyên tổ chức 
các sự kiện, viết bài PR cho nhiều công ty khác nhau. Họ biết quy trình sáng 
tạo, tìm ra ý tưởng. Vì thế, họ sẽ dễ dàng và nhanh chóng giúp công ty bạn 
có được một sự kiện, một chiến lược phù hợp với đối tượng mục tiêu. Nếu 
công ty bạn tự làm lấy, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và nguồn nhân lực, vì 
chúng ta không thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông như 



Agency. Hơn nữa, việc triển khai các hoạt động truyền thông, ví dụ như tố 
chức họp báo, theo dõi tin tức của công ty trên các phương tiện truyền thông 
không hề dễ dàng, nếu bạn không quen với công tác cơ quan báo/đài, công 
việc này cũng sẽ làm bạn mất thời gian và phải huy động toàn bộ nhân lực 
của công ty. Khi sử dụng Agency, chúng ta chỉ cần phối hợp, theo dõi công 
việc của họ. Còn nhân viên của mình có thời gian để làm những công việc 
khác trong công ty. 

Một lý do nữa, các công ty sử dụng Agency là giúp họ tiết kiệm thời gian 
nhờ giảm sự phức tạp về giấy tờ, kế toán. Các thủ tục xin phép tổ chức sự 
kiện, xin phép họp báo, kiểm duyệt nội dung thông tin hoặc làm hợp đồng 
với các nhà cung cấp cũng chiếm của doanh nghiệp rất nhiều thời gian. Khi 
làm qua Agency, các Agency sẽ là người làm việc trực tiếp với nhà cung 
cấp, với các cơ quan chức năng thay cho doanh nghiệp, giúp giảm thiểu các 
thủ tục rườm rà. 

Hiệu quả trong sử dụng ngân sách 

Một số doanh nghiệp còn nhầm lẫn khi cho rằng thuê Agency bên ngoài 
thì kinh phí sẽ tăng cao so với việc sử dụng nguồn lực của công ty. Nhưng 
trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. 


• Agency có rất nhiều mối quan hệ với các nhà cung cấp hoạt động 
trong các lĩnh vực khác nhau, và họ thường xuyên làm việc với các 
nhà cung cấp này, nên họ sẽ được mức giá thấp hơn nhiều so với 
doanh nghiệp khi thực hiện trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ. Bạn cứ 
hình dung giống như mua lẻ và mua sỉ. Doanh nghiệp tự thực hiện 
nghĩa là lâu lâu mình mới sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp (mua lẻ) 
nên giá sẽ cao hơn Agency là người sử dụng thường xuyên, sử dụng 
nhiều (mua sỉ) và Agency sẽ tính cho bạn mức giá hấp dẫn. 

• Cùng vấn đề như trên, khi làm việc với Agency, bạn có thể mua được 
những trang báo tốt trên các báo để viết những bài PR hoặc đăng 
quảng cáo. Hoặc mua được những giờ vàng trên các kênh truyền hình 
hoặc phát thanh. Vì hầu như mỗi năm, các Agency sẽ làm việc với các 
cơ quan truyền thông để mua trang, mua sóng của họ. Chính vì thế khi 
doanh nghiệp thông qua Agency để mua sóng, mua trang sẽ được giá 
hấp dẫn hơn khi mua trực tiếp từ các cơ quan truyền thông. Một điều 
quan trọng nữa là bạn sẽ khó mua được những trang báo trên các tờ 
báo quan trọng, hoặc các giờ vàng nếu bạn tự làm một mình, vì các 
Agency đã mua những vị trí đó trước. 



Chọn Agency như thế nào? 

Hiện tại trên thị trường Việt Nam có hàng nghìn công ty truyền thông và 
tổ chức sự kiện. Để tìm được một Agency có thể giúp doanh nghiệp quảng 
bá hình ảnh và nâng cao uy tín doanh nghiệp không phải là dễ dàng. Các 
doanh nghiệp phải mất rất nhiều thời gian trong quá trình tìm kiếm Agency 
và biến Agency trở thành đối tác chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp của 
mình . Nhiều người ví von việc chọn Agency cũng giống như chọn bạn đời, 
và mối quan hệ giữa Agency và doanh nghiệp giống như một cuộc hôn nhân. 
Bạn phải chọn được một Agency thật sự thấu hiểu được doanh nghiệp của 
mình và phát triển một mối quan hệ lâu dài. 

Để tìm kiếm một Agency cho doanh nghiệp mình, trước tiên bạn phải có 
một chiến lược rõ ràng, hoạt động marketing nói chung và PR nói riêng luôn 
đòi hỏi sự sáng tạo và khác biệt. Và để tìm được một Agency có thể đưa ra 
được những ý tưởng, giải pháp độc đáo, mới lạ có hướng đi riêng, trước tiên 
doanh nghiệp cần phải xác định được thật cụ thể, rõ ràng mục tiêu, mục đích 
của mình khi tiếp xúc với Agency. Neu bạn không có được mục tiêu, chiến 
lược rõ ràng, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Agency sẽ rất khó duy trì 
lâu dài vì sẽ gây ra những tranh cãi do chưa hiểu nhau dẫn đến tình trạng 
xung đột về ý tưởng. 

Nếu bạn là một khách hàng chuyên nghiệp, thì không khó để có một 
Agency chuyên nghiệp với bạn. Có nhiều công ty, hôm nay thì muốn xây 
dựng hình ảnh này, ngày mai lại thay đôi hình ảnh khác. Đôi khi các doanh 
nghiệp rất mông lung, chưa định hình mình muốn gì. Những yêu cầu chung 
chung đến những thay đổi liên tục, thậm chí chỉ còn 2 ngày nữa tổ chức sự 
kiện vẫn yêu cầu thay đôi. Điều này sẽ gây khó khăn rất lớn cho Agency 
trong quả trình thực hiện. Doanh nghiệp cần có sự nhất quán trong chiến 
lược mình đưa ra, và trong những lần làm việc với Agency. Sự thay đôi 
thường xuyên không thê dân đến kết quả là một mối quan hệ lâu dài. Mong 
ước lớn nhất của Agency là được làm việc với những khách hàng chuyên 
nghiệp, biết con đường đi rõ ràng, không thường xuyên thay đổi chiến lược. 
Chị Thu Quyên - Giám đốc điều hành công ty Galaxy cho biết: "Với những 
yêu cầu rõ ràng về mục tiêu, kết quả hoặc chất lượng, chúng tôi sẽ đõ mất 
thời gian tìm hiểu để có thể biết rõ khách hàng cần gì và như vậy con đường 
đi tới thành công trong hợp tác giữa hai bên sẽ ngắn hon”. 

(http://quanlykhachhang.vietmos.com/tabid/73/News/187/Cung-khach- 

hang-thuc-hỉen-chỉen-dỉch-.aspx) 

Khi lựa chọn Agency cần phải lưu ỷ đảm bảo các tiêu chí sau: 



• Có tư duy sáng tạo khác biệt & phù hợp 

• Có kinh nghiệm 

• Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp & đam mê với nghề 

• Có cam kết lâu dài 

• Đam mê công việc kinh doanh của doanh nghiệp 

• Tự hào về sự thành công của doanh nghiệp 

• sẵn sàng chia sẻ những quan tâm, lo lắng, niềm vui của bạn 

• Cùng mục tiêu lâu dài 

• Chi phí phù hợp 

• Dịch vụ chất lượng 

• Agency là người nắm giữ thông tin bí mật của doanh nghiệp nên yêu 
cầu phải tuyệt đối giữ bí mật. 

• Làm việc phải đúng tiến độ. 

Các bước lựa chọn Agency 

Tìm hiểu thông tin về Agency qua website, báo chí, đối tác, bạn bè. 


• Gọi điện đến một số Agency phù hợp, đề nghị họ gửi thông tin, profile 
tự giới thiệu về các dịch vụ của mình đến doanh nghiệp. 

Trong quá trình tìm kiếm Agency, doanh nghiệp cần: 

Chọn lọc ba Agency tiềm năng nhất trong số các hồ so gửi về và hẹn gặp 
trực tiếp. Trong buổi gặp gõ này, các Agency sẽ chứng minh thế mạnh của 
mình với doanh nghiệp. Trong buổi gặp gõ, doanh nghiệp tiếp tục đưa ra kế 
hoạch sắp tới của mình là tổ chức một sự kiện, hoặc tổ chức sự kiện kèm 
theo một chiến lược truyền thông. Doanh nghiệp sẽ nêu ra mục đích và mục 
tiêu của chưong trình, yêu cầu 3 Agency tham gia đấu thầu. Sau lần gặp mặt 
và nêu yêu cầu, doanh nghiệp thường cho các Agency thời hạn một đến hai 
tuần để gửi dự án hay còn gọi là proposal. Proposal phải bao gồm ý tưởng 
chuông trình, thiết kế, báo giá và tiến độ thực hiện. 

Sau khi nhận được proposal, bước tiếp theo, doanh nghiệp sẽ xem ý tưởng 
nào phù hợp với sản phẩm, dịch vụ, chiến lược của công ty nhất thì sẽ chọn 




Agency đó. Nếu cả ba Agency đều có ý tuởng tốt nhu nhau, doanh nghiệp sẽ 
thục hiện buớc tiếp theo là để các Agency cạnh tranh về vấn đề giá cả và 
dịch vụ. 

Hoàn tất chuông trình, doanh nghiệp cần ngồi lại đánh giá mức độ Agency 
đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp mình đến đâu. 


• Họ có ý tuởng sáng tạo, khác biệt và phù hợp với thuong hiệu của 
doanh nghiệp không? 

• Những ý tuởng của họ có kích hoạt và tạo đuợc hung phấn cho bạn 
không? 

• Bạn có muốn làm việc với những nguời này hàng ngày không? 

• Họ có “đáng giá đồng tiền” không? 

Để trở thành đối tác lâu dài, ngoài vấn đề Agency phải am hiểu thị truờng 
nắm bắt kịp thời tầm nh ìn, định huớng chiến luợc của khách hàng, Agency 
còn là nguời bạn tâm giao, nguời nắm chìa khóa bí mật của doanh nghiệp. 
Chính vì thế, Agency đuợc xem nhu nguời bạn đồng hành cùng doanh 
nghiệp trong suốt quá trình phát triển và định vị thuong hiệu. 

Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng Agency 

Thuận lợi 


• Các Agency luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt 
nhất. Họ có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, dày dặn trong quá 
trình tổ chức sự kiện, lên chiến luợc truyền thông và quá trình xây 
dụng thuong hiệu. 

• Agency luôn thể hiện tinh thần hợp tác trong công việc. Mọi thay đổi 
đều xin ý kiến từ phía khách hàng. Họ luôn lắng nghe và chịu khó tiếp 
thu những đóng góp tích cục từ phía khách hàng. Niềm vui của các 
Agency là sau mồi chuông trình nhận đuợc lời khen và sụ chia sẻ chân 
thành từ phía khách hàng. 

• Các Agency luôn chịu khó theo dõi thông tin đối thủ hoạt động trong 
cùng lĩnh vục và gửi cho khách hàng của mình để họ nắm bắt đuợc 
tình hình và tìm ra phuong án cho sản phẩm/dịch vụ của mình. Bên 
cạnh đó, ở vị trí của nguời sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp đi thuê 



cũng không phó mặc hoàn toàn cho đối tác mà luôn theo sát hỗ trợ, 
phối hợp cùng giải quyết các vấn đề để đạt hiệu quả công việc cao 
nhất. 

Khó khăn 

Hầu hết các PR Agency Việt Nam chua hiểu hết đuợc tầm quan trọng của 
việc duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng thân thuộc và biến khách 
hàng thành những nguời bạn tâm giao để có thể chia sẻ mọi niềm vui cũng 
nhu khó khăn của doanh nghiệp mình. Đây là điểm yếu của PR Agency Việt 
Nam, vì lợi ích k inh tế nên họ sẵn sàng ký hợp đồng với bất kỳ doanh nghiệp 
nào kể cả đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp khách hàng. Nguợc lại, các 
Agency nuớc ngoài có mặt ở Việt Nam, họ ý thức và hiểu đuợc tâm tình, nỗi 
lo lắng của khách hàng và họ muốn nhận đuợc sụ tín nhiệm của khách hàng 
và trở thành đối tác lâu dài. Ví dụ: Với các đại gia nhu JWT, Lowe, Ogilvy... 
một khi đã làm Agency cho Pepsi thì không bao giờ họ ký hợp đồng với 
Coca-Cola, dù cho lợi nhuận có lớn đến đâu. Đó là những nguyên tắc thuộc 
"đạo đức nghề nghiệp". Với các Agency trong nuớc thì điều này vẫn còn xa 
lạ. Vì thế các doanh nghiệp khi thuê Agency Việt Nam, họ vẫn còn e ngại vì 
sẽ bị tiết lộ bí mật kinh doanh của đon vị mình. 

Doanh nghiệp Việt Nam vẫn thuờng gặp tình trạng các Agency bê ý tuởng 
vừa làm cho một doanh nghiệp cùng ngành sang chuông trình của mình hoặc 
họ thấy một chi tiết ấn tuợng trong sự kiện khác mang về áp dụng trong sụ 
kiện nhung không thành công. 

Điểm đau lòng nhất ở Agency Việt Nam, họ đua ý tuởng tốt, giá cả hợp lý 
nhung khi chuông trình thể hiện trên thục tế không đảm bảo chất luợng hoặc 
để cạnh tranh với các đối thủ, họ đua ra chi phí thấp nhung trong quá trình 
chuẩn bị hạng mục và dàn dụng họ lại đua ra quá nhiều hạng mục phát sinh. 
Sau chuông trình hạng mục phát sinh cộng lại còn cao hon các Agency khác. 
Chính vì những lý do đó, hiện nay các doanh nghiệp khi tìm Agency họ ngày 
càng trở nên thận trọng hon. 

Một số lưu ỷ khi làm việc với Agency 


• Không nên xen vào chuyên môn của nguời làm sáng tạo: chúng ta có 
thê gợi ý nhung đừng “câm tay chỉ” những nguời ở Agency phải làm 

* # # r 

gì. Công việc của họ là giúp chúng ta tìm ra giải pháp, ý tuởng tôt 

<r £ # 

nhât. Nêu bạn tham dụ quá sâu vào công việc sáng tạo của họ, sẽ hạn 

r r • A r 7 r 

chê rât nhiêu khả năng họ đua ra ý tuởng tôt cho bạn. Chua kê đên 
việc môi quan hệ có thê sẽ gặp khó khăn. 



• Luôn làm việc với Agency thông qua nguời phụ trách trực tiếp khách 
hàng (account). Tập trung vào một đầu mối chính, không làm trục tiếp 
với nhân viên thiết kế, nhân viên phòng sản xuất, nhân viên phòng 
PR... 

• Luôn cổ vũ, động viên và đặt tin tuởng vào Agency 

• Hãy chia sẻ mọi vui buồn cùng với Agency 

• Cần có sụ đồng cảm giữa Agency và khách hàng 

• Duy trì mối quan hệ đối tác chân thành & cởi mở 

• Có quan điểm về hoa hồng rõ ràng. 

Đối vói Agency 

Không chỉ doanh nghiệp gặp khó khăn khi làm việc với Agency. Nhiều 
Agency cũng thuờng xuyên gặp các tình huống “dở khóc dở cuời” với các 
doanh nghiệp. 

Đánh giá đúng mức giá trị những ý tuởng sáng tạo là điều mà mỗi Agency 
luôn mong mỏi khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ke hoạch truyền thông 
là nhằm giới thiệu hình ảnh sản phẩm, định vị thuong hiệu trong lòng nguời 
tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp vẫn chua thấy đuợc hiệu quả trong chiến dịch 
truyền thông vì họ quan niệm, chiến dịch truyền thông là phải giúp doanh 
nghiệp của họ tăng doanh số. 

2.1. Quy trình làm việc của Agency đối với doanh nghiệp 

Để thục hiện một chiến dịch truyền thông đầu tiên, Giám đốc Account sẽ 
trục tiếp gặp gõ và trao đổi với các khách hàng, đây là nguời nắm rõ các 
công đoạn của một sụ kiện hoặc một chiến dịch truyền thông. Sau khi thỏa 
thuận xong với khách hàng, Giám đốc Account sẽ tổ chức một cuộc họp với 
các nhân viên để giải thích và truyền đạt lại những yêu cầu của khách hàng 
một cách cẩn thận các yếu tố chính của dụ án và phân công nhiệm vụ cho 
từng bộ phận. Nếu trong giai đoạn này nảy sinh những khúc mắc hay vấn đề, 
Giám đốc Account sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để thỏa thuận lại. 
Trong một dụ án, họ phải xử lý rất nhiều nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu của 
các khách hàng. Cuối cùng khi đề xuất đuợc ý tuởng hay bộ phận này sẽ trao 
đổi với khách hàng. Thật ra, không phải ý tuởng nào của Agency cũng đuợc 
khách hàng nhận lời ngay và đánh giá cao, giữa họ còn thục hiện nhiều trao 
đổi khác đến khi nào khách hàng đồng ý với ý tuởng mà công ty đua ra thì 
dự án đuợc bắt đầu. Nhung nếu khi thuyết trình không đuợc chấp nhận thì 



xem như công việc của dự án này đến đây là kết thúc. 

Bên cạnh việc động não để bắt đầu những ý tưởng mới theo yêu cầu của 
khách hàng, các thành viên trong đội cũng chịu trách nhiệm những khâu 
khác như tính toán tổng chi phí cho toàn bộ dự án, giám sát trang web sản 
phẩm và diễn đàn trực tuyến. Để thực hiện được công việc này, tất cả nhân 
viên phải nắm rõ cũng như thể hiện sự quen thuộc với các sản phẩm của 
doanh nghiệp để truyền tải cho khách hàng hiểu biết về sản phẩm bằng ngôn 
ngữ dễ hiểu và phù hợp với đối tượng khách hàng nhất. Khác với những mẫu 
quảng cáo trên truyền hình, PR là sự trải nghiệm thực tế vì các bài PR ở Việt 
Nam thường được công chúng tin tưởng cao nên công đoạn này mất khá 
nhiều thời gian và tâm huyết. 

Thuận lợi và khó khăn khi làm việc với doanh nghiệp 

Thuận lợi 


• Doanh nghiệp luôn tạo mọi điều kiện để Agency làm tốt công việc của 
mì nh . 


• sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp mọi thông tin theo yêu cầu của Agency 

• Thời gian triển khai công việc thường tùy thuộc vào tiến độ công việc 
của Agency 

• Đặt niềm tin tuyệt đối vào Agency đã được lựa chọn 

Khó khăn 

Ngoài việc hồ trợ hết lòng, đôi lúc họ hiểu nhầm Agency là “người giúp 
việc”. Bất kể thời gian nếu cần là họ gọi Agency. Không sắp xếp lịch trước, 
bất chợt gọi đến tham gia cuộc họp hoặc muốn đáp ứng mọi yêu cầu. Điều 
mà các Agency mong muốn là doanh nghiệp hãy xem họ là một đối tác trong 
chiến lược phát triển chứ không phải với tư tưởng “anh là một Agency thì 
anh phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng tôi”. 

Khi quan điểm của khách hàng và Agency không gặp nhau. Ví dụ: trong 
tổ chức họp báo, trường hợp Agency muốn mời nhà báo này, khách hàng lại 
muốn mời một nhà báo khác. Hoặc khi viết bài PR, doanh nghiệp cứ muốn 
tung hô sản phẩm, nhưng Agency lại muốn lồng ghép khéo léo, khó nhận 
diện hon. Chính do quan điểm không thống nhất, nên các Agency thường 
phải mất thời gian giải thích, chỉnh sửa lại cho hài hòa và hài lòng khách 
hàng. Việc làm theo ý khách hàng đã khó, thuyết phục được khách hàng tin 



tưởng vào kế hoạch của mình càng khó hon. 

Việc siết chặt ngân sách quảng bá của các doanh nghiệp đã khiến doanh 
thu của các Agency sụt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, các Agency mọc lên như 
“nấm sau mưa” cũng khiến việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Bên cạnh 
tính sáng tạo, năng lực quản lý và tổ chức, giá cả thực hiện, dịch vụ khách 
hàng luôn là những tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá và đo lường khả 
năng tiến tới ký kết hợp đồng. 

Khó khăn nhất vẫn là thực hiện một kế hoạch truyền thông theo ý khách 
hàng phải vừa “hoành tráng”, vừa “chi phí thấp”. Anh Nguyễn Quang Huy 
trưởng phòng event Công ty TNHH Truyền Thông MiO tâm sự: “Thật khó 
khi giá cả mồi thời điểm mồi khác, thế mà khách hàng lại đem giá đã thực 
hiện từ năm trước để so sánh với thời điểm hiện tại. Khi giải thích cặn kẽ, 
khách hàng nào thông cảm thì vấn đề dễ thở hon. Khách hàng nào khó tính 
thì ngân sách đã duyệt là không thay đổi. Điều chỉnh cách thực hiện, thay 
phưong án... là việc thường xuyên phải tranh luận. Bộ phận hậu cần event 
phải rà soát lại toàn bộ hạng mục, kiểm soát chi phí chặt chẽ hon, thưong 
lượng lại với các nhà cung cấp dịch vụ sự kiện để có được chi phí đầu vào 
tốt hon. Không đon giản chút nào khi phải cân bằng lợi ích của khách hàng 
và sự sống còn của công ty. Dân event chỉ có nước “cười như mếu” khi ý 
tưởng bay bổng trong chi phí hạn hẹp”. 

Những lưu ỷ khi làm việc với doanh nghiệp 

Trước khi lên bất cứ một kế hoạch gì cho khách hàng, chúng ta cần nắm 
rõ thông tin về họ: từ vị trí của doanh nghiệp trong ngành, đối thủ họ từng 
làm gì để xây dựng thưong hiệu cho chính mình, mối quan hệ của họ với 
giới truyền thông và chính quyền địa phưong. Những thông tin này, Agency 
có thể tìm hiểu trực tiếp từ họ, tìm kiếm trên mạng... 

Kinh nghiệm của chúng tôi khi làm việc với doanh nghiệp là hãy đặt ra 
cho họ nhiều câu hỏi và hãy để họ nói về chính mình thật nhiều. Như thế 
chúng tôi có được nhiều thông tin để viết kế hoạch hoặc lên nội dung một 
chưong trình. Đừng viết chưong trình theo kiểu suy đoán hoặc áp đặt tư 
tưởng của mình cho doanh nghiệp. 


• Khi triển khai chưong trình, Agency phải thường xuyên liên lạc với 
doanh nghiệp. Có gì chưa hiểu phải hỏi ngay. Tuyệt đối tránh so suất 
về mặt thông tin. 

• Khi đưa ra một ý tưởng hay cho một sản phẩm yêu cầu nhân viên PR 



phải giải thích hay nêu những ưu điểm của phương pháp đó, ý tưởng 
đó để thuyết phục khách hàng đồng ý với ý tưởng của mình. Công việc 
này đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như khả năng thuyết phục khách hàng 
của người làm PR. Vậy nên, mồi chiến dịch hay ý tưởng cần phải được 
trau chuốt vì đó là cũng hình ảnh của công ty khách hàng. 

• Một số khách hàng chỉ muốn nói, đề cập đến những ưu điểm về sản 
phẩm của họ với những chi tiết khá tỉ mỉ và rối rắm mà quên tập trung 
vào những điều người tiêu dùng muốn nghe, chính vì thế không tạo 
được ấn tượng cho người xem. Vì vậy, nhiệm vụ của PR phải làm vừa 
lòng cả khách hàng và công chúng. 

• Cần phải lập một bảng tiến độ thực hiện thật cụ thể cho kế hoạch, để 
theo dõi công việc và cũng để theo dõi thông tin mà khách hàng buộc 
phải cung cấp cho phía Agency. 

• Đảm bảo chiến dịch/chương trình PR phải được thực hiện đúng tiến 
độ. Kiểm soát rủi ro và có các phương án xử lý rủi ro trong suốt quá 
trình thực hiện chiến dịch. 

• Cần có một hợp đồng nêu rõ những ràng buộc giữa doanh nghiệp và 
Agency. 

• Có những báo cáo gửi cho khách hàng sau mồi lần thực hiện chương 
trình. Báo cáo phải đảm bảo trung thực về nội dung và trình bày bản 
báo cáo bắt mắt nhằm thể hiện tính chuyên nghiệp. 

Hồ sơ đấu thầu 

Trước khi ký được hợp đồng với khách hàng, Agency thường phải trải qua 
thủ tục đấu thầu. Khi muốn tổ chức sự kiện, hoặc thực hiện bất kỳ chiến dịch 
marketing nào, khách hàng sẽ chọn khoảng 3 đến 5 Agency và viết thư đề 
nghị các Agency đó nộp hồ sơ doanh nghiệp về tham gia dự thầu. 

Doanh nghiệp có một buổi brief với các Agency - Agency chuẩn bị hồ sơ, 
ý tưởng trong khoảng 2 tuần - đến thuyết trình và doanh nghiệp chọn lựa - 
ký kết hợp đồng nếu thắng thầu (đây thường chỉ là một quy trình đấu thầu 
đơn giản cho những chiến dịch/chương trình ngắn hạn). 

Hồ sơ đấu thầu 


• Giấy phép kinh doanh - giấy phép thành lập công ty 

• Hồ sơ giới thiệu năng lực (nhân sự, các chiến dịch/chuơng trình đã 



thực hiện, năng lực tài chính) 

• Kế hoạch thực hiện (ý tưởng, kế hoạch triển khai, k inh phí thực hiện) 

• Thư bảo lãnh dự thầu (nếu khách hàng yêu cầu) 

Có những doanh nghiệp đon giản hóa hình thức đấu thầu. Họ gửi thư mời 
thầu đến cho Agency và Agency chỉ cần nộp đon xin đấu thầu và doanh 
nghiệp sẽ gửi yêu cầu. 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 thảng 02 năm 2011 

THƯ MỜI THẦU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT HỘI 

VIÊN QUÝ 1-2011 

Kính gửi: Các DN Hội viên trong lĩnh vực tổ chức sự kiện 

Chưong trình Họp mặt Hội viên hàng quý là dịp để Hội tổng kết lại hoạt 
động quý vừa qua và là dịp để các doanh nghiệp hội viên giao lưu, chia 
sẻ. Dự kiến ngày Họp mặt Hội viên Quý I năm 2011 sẽ được tổ chức 
vào lúc 15g00 đến 21g00, Thứ Sáu, ngày 15/4/2011, với quy mô gần 
300 DN tham dự, khách mời từ đại diện lãnh đạo thành phố, các hiệp 

hội, bạn và báo đài. 

Văn phòng Hội kính mời các Doanh nghiệp hội viên có quan tâm đến 
việc tổ chức sự kiện “Họp mặt HV quý I 2011” này tham khảo chi tiết 
nội dung và mục đích của chưong trình như file đính kèm và gửi thầu 
về VPH trước ngày 5/3/2011. Tiêu chí lựa chọn gồm: 

về nội dung: Phong phú, mang tính trẻ và phù hợp với doanh nhân, 
cách tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và truyền tải được mục đích của 

chưong trình. 

về chi phí: Phù hợp với ngân sách của hội và ưu tiên cho các đon vị có 
cam kết vận động tài trợ tốt cho chuông trình. 

Văn phòng hội rất mong sớm nhận được phản hồi tích cực của các 
anh/chị! Mọi thông tin chi tiết liên quan đến chuông trình, xin vui lòng 

liên hệ: 

Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Tp. HCM - 04 Alexandre De 

Rhodes, Q.l 

Ông Nguyễn Văn A 


Tel: 




Fax:. 

Email:. 

Website:. 

Bà Trần Thị B 
• 

Tel:. 

Fax:. 

Email:. 

Website:. 


Phát triển mối quan hệ lâu dài 

Trong kinh doanh, có được một khách hàng đã khó, giữ chân được khách 
hàng đó còn khó hon. Ngoài việc làm thật tốt công việc của mình khi đã ký 
hợp đồng, Agency cũng nên thường xuyên liên lạc và cập nhật những thông 
tin mới cho khách hàng. Một kinh nghiệm trong quá trình làm việc với 
doanh nghiệp, Agency nên lưu trữ lại tất cả tài liệu mà doanh nghiệp đã cung 
cấp, hoặc Agency thực hiện cho doanh nghiệp. Vì đến lần thứ hai thực hiện 
cho doanh nghiệp đó, câu nói mà Agency thường nghe doanh nghiệp nói khi 
m ình yêu cầu cung cấp thông tin là: “Em cứ dùng file hình ảnh, tư liệu mà 
lần thực hiện chuông trình trước anh/chị đã chuyển”. 


• Cần thường xuyên viết email và gọi điện hỏi thăm khách hàng. Tạo 
dựng muốn quan hệ thân thiết. Ngoài công việc chúng ta có thể làm 
bạn ngoài xã hội. Trao đổi những vấn đề bên lề cuộc sống. 

• Cập nhật thông tin của khách hàng: thông qua báo chí, website và 
người quen... gửi đến doanh nghiệp những lời chúc mừng. Họ sẽ cảm 
động khi chúng ta luôn quan tâm đến họ. 

• Hãy biết nhận sai. Nếu làm sai, chúng ta nên thẳng thắn nhận lỗi, 
không nên tìm mọi cách biện minh để lấp liếm, khách hàng sẽ mất 
niềm tin với bạn. 

• Không được nói xấu khách hàng. Đừng quên nhiệm vụ của công ty 
bạn là đang xây dựng hình ảnh của công ty họ bên ngoài xã hội. 

• Khi làm việc với những khách hàng thường xuyên thay đổi ý kiến và 
sợ trách nhiệm. Bí quyết của chúng tôi là: Hãy lưu trữ tất cả email của 
khách hàng gửi, nếu là Chat qua yahoo, hãy cài đặt cho yahoo chế độ 










lưu trữ thông tin, còn điện thoại hãy lưu lại nội dung các cuộc đối 
thoại. Khi tất cả được duyệt mà người phụ trách yêu cầu bạn thay đổi, 
bạn thấy không hợp lý và cũng không thể cãi lại người đó, cách tốt 
nhất trong tình huống này là hãy đưa cho họ cây bút và cuốn sổ yêu 
cầu họ ghi vào đó và ký tên. Tất cả những thay đổi không nên chỉ nói 
miệng, vì “lời nói gió bay”, hôm nay nói thế này, mai nói thế khác thì 
dễ gây ra tranh cãi. 

Kết luận: 

Nếu bạn chọn được một Agency phù hợp, tốt, thấu hiểu và luôn chăm lo 
cho bạn, có thể nói cuộc hôn nhân của bạn đã khá viên mãn. Và dĩ nhiên 
điều đó sẽ giúp hoạt động kinh doanh trở nên dễ dàng hon, các chiến lược 
marketing, truyền thông của bạn có thể khác biệt, có đủ sáng tạo, đủ mạnh 
mẽ để thuyết phục khách hàng. Để mối quan hệ này thật sự tốt đẹp, doanh 
nghiệp không nên xem đây là mối quan hệ “cho - nhận”, hay “chủ - tớ” như 
nhiều doanh nghiệp vẫn đang làm mà hãy xem nhau như đối tác, một mối 
quan hệ chân thành và cởi mở. 



PHỤ LỤC 

CÔNG VĂN XIN PHÉP TỔ CHỨC HỌP BÁO 

Công ty TNHH Truyền Thông MIO 

ĐT:- 

Công văn số:. 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 


Tp Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2010 

Kính gửi: Sở Thông tin truyền thông TP.HCM 

Nhằm giới thiệu đến quý ông thành đạt những mẫu trang phục độc đáo 
xuất sứ từ sứ sở bò tót, công ty TNHH MTV thời trang GIMENO và Công ty 
GIMENO Tây Ban Nha sẽ tiến hành tổ chức họp báo tại khách sạn Rex, 
TP.HCM. 

Nội dung chuông trình bao gồm: giới thiệu sản phẩm, hỏi và đáp xung 
quanh chất luợng, mẫu mã, giá cả sản phẩm... (kịch bản chỉ tiết đính kèm) 

Chuông trình sẽ do nhà thiết kế chính Ông Sergio Marco - Chuyên gia tu 
vấn nhãn hiệu thời trang nam đến từ Tây Ban Nha chủ trì buổi họp báo với 
sụ tham gia của 35 phóng viên báo, đài từ Trung ưong đến địa phuong. 

Địa điểm: 141 Nguyễn Huệ, Q.l, TP.HCM 

Thời gian: từ 9 giờ đến 11 giờ 30, ngày 11 tháng 5 năm 2010 

Trong quá trình tổ chức, chúng tôi cam kết sẽ làm theo đúng quy định, 
không gây ảnh huởng đến mỹ quan thành phố hay bất kỳ một hoạt động nào 
gây ảnh huởng không tốt đến cộng đồng. 

Chúng tôi rất mong đuợc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM xem xét và 
chấp thuận 

Chân thành cảm on và trân trọng kính chào. 


TM BAN TỔ CHỨC 






Giám Đốc Công ty Truyền thông MiO 
Nguyễn Thị Minh Châu 

cv XIN TREO BANNER MODA MUNDO 

Công ty TNHH Truyền Thông MIO 
ĐT:- 

cv số: . 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 


Tp Hồ Chí Minh, ngày 5 thảng 5 năm 2010 

ĐƠN XIN THựC HIỆN QUẢNG CÁO 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.HCM 

Nhằm giới thiệu đến quý ông thành đạt những mẫu trang phục độc đáo 
xuất sứ từ sứ sở bò tót, công ty TNHH MTV thời trang GIMENO và Công ty 
GIMENO Tây Ban Nha sẽ tiến hành tổ chức họp báo tại khách sạn Rex, 
TP.HCM. 

E Tên đon vị:. 

Địa chỉ:. 

ĐT:. 

Giấy phép kinh doanh số:. 

2. Họ tên nguời chịu trách nhiệm:. 

Chức vụ:. 

CMND:. 

Địa chỉ thuờng trú:. 

ĐT:. 

Chúng tôi xin thục hiện dịch vụ quảng cáo sau đây: 

Truớc cửa khách sạn Rex 















TT Tên sản phẩm hàng hóa 


Địa điếm 


1 


Họp báo ra mắt nhãn hàng thời 
trang Moda Mundo 


Nội dung và hình 
thức thể hiện 


Banner ngang 


Trước cửa 
khách sạn Rex 


Kích thước Thời 
số lượng gian 

0.8 mx 3.5 10- 
m 11/5 


Tôi xin cam đoan thi hành đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động 
quảng cáo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, hình thức cũng 
như các vấn đề có liên quan theo quy định tại giấy phép được cấp. 

Hồ so gửi kèm theo quy định tại khoản 3 Mục III thông tư số 43/2003/TT- 
BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn Hóa Thông Tin hướng dẫn thực hiện 
số 24/2003/NĐCP. 

Giám đốc 
Nguyễn Thị Minh Châu 

Press release 



THE INAƯGƯRATION OF IPC TOWER 


HCMC November 22nd 2010, Tan Thuan Industrial Promotion Ltd Co, 
held the Inauguration of IPC Tower at 1489 Nguyên Van Linh Parkway, Tan 
Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City. 

IPC Tower is a strategic objective of Tan Thuan Industrial Promotion Ltd 
Co, to develop the economy of the Southern area of Ho Chi Minh. IPC 
Tower is now completed and in operation. The tower comprises 21-storeys 
with 14,200 sqm of net lettable area with over 3,000 sqm basement and 
outdoor parking. The 21 st íloor will be devoted for an intemational Standard 
restaurant to serve tenants and visitors to the building. 

The building is strategically located on the trade route of Phu My Hung 
new urban area, Tan Thuan export Processing zone and the Hiep Phuoc 
urban - port area, with easy to access to District 1, District 4, District 8 and 
Nha Be District, IPC Tower is the perfect choice for company’s commercial 
activities within these localities to situate their headquarters or secondary 
oíĩices. 


In addition to the convenient location, IPC Tower is built to intemational 






standards with modern equipment, utilizing natural light. The high speed 
Schindler elevators (European Standard) comprise 3 passengers and one 
Service lift with an automatic rescue System; there are 3 Central air 
conditioning Systems with a capacity of 350 tons per machine, full power is 
provided to all the building with a 100% backup generator on site. The tower 
provides modem communication Systems; glass bearing bracket System, 
aluminum alloy shaped in construction and two layers of thick glass, 
10.38mm, to withstand extemal wind pressure. A management centre room 
to monitor the building via a CCTV System providing maximum security for 
the tenants and the building 24 hours a day 7 days a week. The double 
glazing glass íaẹade with aluminum ữame provides excellent thermal 
insulation, marble íloors in the common areas and the external and intemal 
ímishing is to International standards. The towers structure is unique with 
octagon shaped íloors, maximizing spectacular views of Phu My Hung, 
District 7 and across Ho Chi Minh City. 

About The Developer - Tan Thuan Industrial Promotion Ltd 
Company (IPC): 

IPC was conceived from national innovation policy to attract resources, 
especially íbreign investment, to strategically develop the Southern area of 
the Ho Chi Minh City. 

Over the past 21 years, the associated joint venture projects of IPC such 
as: Tan Thuan Export Processing Zone, Nguyên Van Linh Parkway and Phu 
My Hung new urban area, have changed the former Nha Be District, creating 
a totally new landscape of the present day District 7 area. 

Currently, IPC continually deploy to broaden north - South avenue axis at 
stage 3 up to 10 transportation lines and dredge the Soai Rap River to the 
depth of 12m to accommodate ship traffic in excess of 50,000 tons to Hiep 
Phuoc Industrial Zone port, logistics and Hiep Phuoc urban area. The 
development of these projects have made IPC become main íbrce in the 
growth of Ho Chi Minh City by contributing and implementing economic 
strategy from the land, river to the sea. 

Media Contact 

Ms. Nhung Nguyên 

Colliers International 

Mobile: 



Email: 


* 


Press release 

May 10, 2011 

FUN, FAMILY DAY WITH DULUX WEATHERSHIELD 

Ho Chi Minh, May 14 2011, Akzo Nobel Paints Vietnam will hold 
“Family Day with Dulux Weathershield Protect To Protect Beloved House 
and Home” Event on May 14 at Van Thanh Park in Ho Chi Minh City and 
on May 21, 2011 at Thong Nhat Park in Hanoi. 

There are around 2,000 íamilies attend the event. Joining Dulux Ultimate 
Big Day Out to enjoy total protection solution for your home and beloved 
family. Corning to the event, participants can be concentrated, relaxing, 
reíreshing and waiting member of family who is joining to activities in out 
camping day at Comíbrt Zone. Consultant area is also set up for Dulux 
experts give some advise to families: protection tips, and link to Dulux 
Weathershield: how to paint the house, how to use, how to select color you 
like, and the best time for change new paint of house ...Between Comfort 
Area and Game Area is a cool, setting up cozy and high stage for Happy 
Family Show. 

‘Tun Family Day With Dulux Weathershield To Protect Beloved House 
and Home Event is a chance for íamilies and valued partners to know more 
and appreciate the beneíĩts we bring to each home and family with the 
advanced technology and íeatures of Dulux Weathershield” said Jun De 
Dios, Genereal Director Akzo Nobel Paints Vietnam. 

Dulux Weathershield protects each home with its outstanding íeatures: 
water resistance, anti íìmgus and algae, long lasting color, anti peeling off. 
Moreover, it has the innovative Keep Cool benefit which deílects sun rays 
effectively, reducing the suríầce temperature by 50C, resulting in a cooler 
atmosphere inside the home. Its patented Colour Lock technology ensures 
that the colour lasts longer, and the house looks beautiíul for longer. 

Dulux stays true to its commitment of building beautiíul, happy homes 
and families in Vietnam. This activity aims to bring to íầmilies joy and fun 
this summer season, while sharing the message of protection for their home 
in an interactive way. Dulux Weathershield, as the leading paint brand in 
Vietnam, will share in a fun, interactive way the protection features of its 



Products that will bring assurance to each homeowner. With Weathershield, 
their home is protected from weather elements, even from the hot summer 
season, through its advanced technology and innovative features. 

About akzoobel: 

AkzoNobel is the largest global paints and coatings’ company and a major 
producer of specialty Chemicals. We supply industries and consumers 
worldwide with innovative Products and are passionate about developing 
sustainable answers for our customers. Our portíblio includes well known 
brands such as Dulux, Sikkens, International and Eka. Headquartered in 
Amsterdam, the Netherlands, we are a Global Fortune 500 company and are 
consistently ranked as one of the leaders on the Dow Jones Sustainability 
Indexes. With operations in more than 80 countries, our 55,000 people 
around the world are committed to excellence and delivering Tomorrow’s 
Answers Today™. 

Not for publication — for more ỉnýormatỉon 

Contact: Nguyên Van A 

AkzoNobel Paints Vietnam Ltd 

39 Le Duan, D.l, HCMC 

Tel: 

Mobile: 

Email: 

Press release 


THE INAUGURATION OF IPC TOWER 

HCMC November 22nd 2010, Tan Thuan Industrial Promotion Ltd Co, 
held the Inauguration of IPC Tower at 1489 Nguyên Van Linh Parkway, Tan 
Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City. 

IPC Tower is a strategic objective of Tan Thuan Industrial Promotion Ltd 
Co, to develop the economy of the Southern area of Ho Chi Minh. IPC 
Tower is now completed and in operation. The tower comprises 21-storeys 
with 14,200 sqm of net lettable area with over 3,000 sqm basement and 
outdoor parking. The 21 st íloor will be devoted for an intemational Standard 
restaurant to serve tenants and visitors to the building. 



The building is strategically located on the trade route of Phu My Hung 
new urban area, Tan Thuan export Processing zone and the Hiep Phuoc 
urban - port area, with easy to access to District 1, District 4, District 8 and 
Nha Be District, IPC Tower is the perfect choice for company’s commercial 
activities within these localities to situate their headquarters or secondary 
offices. 

In addition to the convenient location, IPC Tower is built to intemational 
standards with modern equipment, utilizing natural light. The high speed 
Schindler elevators (European Standard) comprise 3 passengers and one 
Service lift with an automatic rescue System; there are 3 Central air 
conditioning Systems with a capacity of 350 tons per machine, full power is 
provided to all the building with a 100% backup generator on site. The tower 
provides modem communication Systems; glass bearing bracket System, 
aluminum alloy shaped in construction and two layers of thick glass, 
10.38mm, to withstand extemal wind pressure. A management centre room 
to monitor the building via a CCTV System providing maximum security for 
the tenants and the building 24 hours a day 7 days a week. The double 
glazing glass faẹade with aluminum ữame provides excellent thermal 
insulation, marble íloors in the common areas and the external and internal 
ímishing is to International standards. The towers structure is unique with 
octagon shaped íloors, maximizing spectacular views of Phu My Hung, 
District 7 and across Ho Chi Minh City. 

About The Developer - Tan Thuan Industrial Promotion Ltd Company 
(IPC) 

IPC was conceived ữom national innovation policy to attract resources, 
especially íbreign investment, to strategically develop the Southern area of 
the Ho Chi Minh City. 

Over the past 21 years, the associated joint venture projects of IPC such 
as: Tan Thuan Export Processing Zone, Nguyên Van Linh Parkway and Phu 
My Hung new urban area, have changed the former Nha Be District, creating 
a totally new landscape of the present day District 7 area. 

Currently, IPC continually deploy to broaden north - South avenue axis at 
stage 3 up to 10 transportation lines and dredge the Soai Rap River to the 
depth of 12m to accommodate ship traffic in excess of 50,000 tons to Hiep 
Phuoc Industrial Zone port, logistics and Hiep Phuoc urban area. The 
development of these projects have made IPC become main íbrce in the 
growth of Ho Chi Minh City by contributing and implementing economic 
strategy from the land, river to the sea. 



Media Contact 

Ms. 

Colliers International. 

Mobile:. 

Email:. 

DANH SÁCH MỘT SỐ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội 
Địa chỉ: 185 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội 

Điện thoại: 04. 37367115 I Fax: 04.37366617 
Website: http://ict-hanoi.gov.vn 

2. Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Hải Phòng 
Địa chỉ: số 24 - Võ Thị Sáu - Ngô Quyền - Hải Phòng 
Điện thoại: 031.3736907 I Fax: 031.3736907 

3. Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An 

Địa chỉ: số 6 - Lê Hoàn - TP. Vi nh - t ỉnh Nghệ An 

Điện thoại: (038) 3 559 997 - (038) 3 500 027 I Fax: (038) 3 599 522 

4. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nắng 
Địa chỉ: 15 Quang Trung, Tp Đà Nằng 

Điện thoại: 84.0511.3840123 I Fax: 84.0511.3840124 

5. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí M inh 

Điện thoại: 08.35202727 I Fax: 08.35202424 
Website: http://www.ict-hcm.gov.vn 

6. Sở Văn hóa và thông tin Bình Dương 

Địa chỉ: Trụ sở: 36, Đuờng Trịnh Hoài Đức, phuờng Phú lợi, TX Thủ Dầu 
Một' Tỉnh Bình Duong 







Điện thoại: 0650.3842999 I Fax: 0650.3842300 
Email: sotttt@binhduong.gov.vn 

7. Sở Văn hóa và Truyền thông tỉnh Đồng Nai 

Địa chỉ : số 281 (số cũ 106) đường 30-4, Phường Quyết Thắng, Thành 
phố Biên Hòa 

Điện thọai: (061)3827070 I Fax : (061)3827071 
Website: http://www.dic-dongnai.gov.vn 

9. Sở Thông tin và Truyền thông Long An 

Địa chỉ: 1A Huỳnh Việt Thanh, Phường 2, Tp.Tân An, Tỉnh Long An 

Điện thoại: 072.3523345 I Fax: 072.3523345 

Email: stt@longan.gov.vn I Website: http://stttt.longan.gov.vn 

Thiết kế bỏi: Trung Tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Long An 

10. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố cần Thơ 

Địa chỉ: 3A Nguyễn Trãi, p. An Hội, Q. Ninh Kiều, thành phố cần Thơ 
Điện thoại: (0710) - 3811502 - (0710) - 2242222 I Fax: (0710) - 3811502 
Website: http://sotttt.cantho.gov.vn 

11. Sở Thông tin và Truyền thông An Giang 

Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, p. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang I 
Điện thoại: (076) 3956898 I Fax: (076) 3 956898 



THƯ CẢM ƠN 


Thay mặt ban tổ chức chương trình “Họp báo ra mắt nhãn hàng thời trang 
Moda Mundo”. Công ty TNHH truyền thông MIO xin gửi lời cảm ơn chân 
thành tới: 


Chị Như Mai - Đài TH HTV 


Đã dành thời gian quý báu của mình để tham dụ chuơng trình “Họp báo ra 
mắt nhãn hàng thời trang Moda Mundo” vào ngày 11/5/2010 do Công ty 
TNHH truyền thông MIO tổ chức. 

Hy vọng chuông trình đã mang đến cho các anh/chị những điều thú vị và 
những thông tin cần thiết. 

Xin trân trọng cảm on và hẹn gặp lại các anh/chị trong các chuông trì nh 
sắp tới do MIO tổ chức. 

Trân Trọng! 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2010 
T/M BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MIO 

GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Thị Minh Châu 


M idQ 




THƯ MỜI 


Thay mặt ban tổ chức chuông trình “Lễ họp báo Ra mắt nhãn hàng 
MOpẮ MUNDO” Công ty thời trang GIMENO (Việt Nam). Công ty TNHH 
truyền thông MIO xin trân trọng kính mời: 


Anh Dân - Báo 24h.com 


Đến tham dụ sự kiện “Lễ họp báo Ra mắt nhãn hàng MODA MUNDO” 
Công ty thời trang GIMENO (Việt Nam). 


• Thời Gian: 8h00 - lOhOO, Thứ 3, ngày 11/5/2010 

• Địa điểm: Khách sạn Rex, Lotus B, 141 Nguyễn Huệ, P.Bến Thành, 

Q.ì 

Hy vọng anh/chị sắp xếp đến tham dụ chuông trình và hỗ trợ MIO đua tin. 
Trân Trọng, 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 5 năm 2010 

T/M BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MIO 

GIÁM ĐỐC 
Nguyễn Thị Minh Châu 



1. Dùng để chỉ tầng lớp trên trong xã hội Mỹ. 1. Quyển đầu kinh Cựu uớc 
Chúa sáng tạo ra thế giới. 2. Những vị thánh của các quốc gia hay của một 
giai đoạn lịch sử. 1. Một tập đoàn kinh tế cao cấp của nuớc Anh. 1. 1 inch = 
2,54 cm. 2. FTSE - 100 (Financial Times Stock Exchange): Chỉ số chứng 
khoán của 100 công ty lớn tiêu biểu trên thị truờng chứng khoán London. 1. 
Có ví dụ ở phía duới. 1. SWOT: Phân tích độ mạnh, yếu, co hội và nguy co. 

2. Một công ty bán lẻ cũ của Mỹ. (1) Thiện chung: Chết bình thuờng, không 
đau đớn, “chết tốt đẹp” theo cách nói của nguời đời xua, đó là cái chết nhẹ 
nhàng, yên lành hay “khẻo chung mệnh” (2) Hoài: Chỉ vùng An Huy - Giang 
Tô Trung Quốc. Quân Hoài: Chỉ lục luợng quân sụ địa phuong An Huy - 
Giang Tô (1) Tử Vũ: Học trò Khổng Tử (2) Tể Du: Học trò Khổng Tử, còn 
gọi là Tể Ngã, tên chữ là Tử Ngã, giỏi ăn nói song hay ngủ ngày nên Khổng 
Tử đánh giá thấp (3) Khí là một khái niệm trong triết học và y học cổ đại, 
nghĩa cụ thể là chất khí, luồng khí, nghĩa trừu tuợng là sinh khí, sức sống. (1) 
Thuớc: Chỉ thuớc Trung Quốc = 33cm. (2) Tấc: Chỉ đon vị đo chiều dài 
Trung Quốc = 3,3cm. (3) Lý Lăng: Tuớng trẻ, rất có tài nhà Hán. Không có 
quân tiếp viện, bị vây khốn nhiều ngày đã hàng quân Hung Nô. 1. Vùng 
ngoại ô Luân Đôn 1. Một thành phố ở Anh , lấy tên của sông Hull. 1. Một 
nuớc cộng hòa ở Ân Độ Duong. 2. European Bank for Reconstruction and 
Development - Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. 3. Federal 
Reserve - Cục Dự trữ liên bang Mỹ. 4. Market Research Society of Australia 
- Hiệp hội Nghiên cứu Thị truòng Australia. 5. Hiệu ứng đuợc đặt theo tên 
ông Christian Doppler, nhà vật lý nguời Áo. 1. Viết tắt của “Picture” (ảnh). 

1. Và khi họ đang ngồi chờ ở phòng lễ tân, họ có thể có cảm xúc viết ra một 
vài bình luận ngắn về những đồ nội thất cũ kĩ của văn phòng. 1. Nhân vật 
trong dân gian của Anh, nguời đã thoát cảnh nghèo khó và trở nên giàu có. 

2. Ầm thanh lớn phát ra khi hai vật va chạm vào nhau. 1. Chuyện gì đến sẽ 
đến. 2. Mueller của xứ Bomeo. 3. Nhân vật trong một chuồi phim của 
George Lucas. 4. Paciííc Asia Travel Association (Hiệp hội Du lịch châu Á 
Thái Bình Duong), làm việc với sứ mệnh thúc đẩy sụ phát triển có trách 
nhiệm của ngành du lịch trong khu vục châu Á Thái Bình Duong. 1. Là một 
buổi hòa nhạc đuợc tổ chức ở hai địa điểm cùng vào ngày 13 tháng 7 năm 
1985. Sụ kiện này đuợc tổ chức bởi Bob Geldof và Midge Ure để gây quỹ 
cứu trợ cho nạn đói ở Ethiopia. 2. Là một Enterovirus có khả năng sinh sôi 
trong đuờng tiêu hóa, ổn định trong môi truờng acid, kể cả acid dịch dạ dày. 
1. Đon vị tiền tệ của Malaysia. 1. OECD (Organisation for Economic Co- 
operation and Development): Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. 2. Tỉ 
phú nguời Anh, sáng lập tập đoàn Virgin bao gồm hon 400 công ty. 3. 
Doanh nhân nguời Anh gốc Malaysia, là nguời sáng lập Tune Air Sdn, 
AirAsia với khẩu hiệu “Tất cả mọi nguời đều có thể bay”. 1. Bandung là 
thành phố lớn thứ ba của Indonesia. 2. Là một hoàng tộc châu Âu có nguồn 



gốc từ xứ Wales, Anh . 3. Giống chó đốm. 4. Tờ báo tiếng Anh phát hành tại 
Malaysia. 1. Lyndon Baines Johnson: Tổng thống Hoa Kỳ thứ 36, nắm 
cưong vị từ năm 1963 đến 1969. 1. S.W.R.D.Bandaranaike: Thủ tướng thứ 
tư của Sri Lanka vào năm 1956, bị ám sát bởi một tu sĩ Phật giáo vào năm 

1959. 2. Một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. 3. Câu lạc bộ đêm 
nổi tiếng ở Paris, được sáng lập năm 1889 bởi Joseph Oller và Charles 
Zidler. 4. Một thành phố ở miền Nam nước Ý. 5. Là một trong những công 
viên lớn nhất ở London. 1. Mã cầu (polo): Môn thể thao gồm nhiều người 
choi, chia thành hai đội, mồi đội sẽ cố gắng dùng gậy đánh bóng vào cầu 
môn của phe đối phưong. 2. Xì dách: Là một dạng choi bài trong đó người 
choi chiến thắng khi được 21 điểm. 3. Nhóm hát nữ của Mỳ, một trong 
những nhóm nghệ sĩ chủ đạo của Motown Records trong suốt thập niên 

1960. 1. Tên một loại bia của hãng Castle Larger. 2. Hay còn gọi là pecco, 
một loại trà đen. 3. Tên một bộ phim, ở đây ý tác giả muốn nói tới là điệu 
nhảy đặc trưng trong bộ phim đó. 4. Đội bóng bầu dục quốc gia New 
Zealand. 5. Một vận động viên điền kinh người Jamaica, người đang giữ kỷ 
lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 
mét với 19,19 giây. 6. Vận động viên nhảy sào người Nga, hai lần đoạt huy 
chuông vàng Olympic (2004 và 2008), ba lần vô địch thế giới (2005, 2007 
và 2013), người được coi là nữ vận động viên nhảy sào tài năng nhất mọi 
thời đại. 7. Còn được gọi là đá Ayers, là một khối kiến tạo sa thạch ở phía 
Nam của Northern Territory, miền Trung nước úc, cách Alice Springs về 
phía Nam 335 km. 1. Nhà báo, phát thanh viên và một tác giả người Anh. 2. 
The special Air Service là một trung đoàn của quân đội Anh được thành lập 
vào ngày 31 tháng năm 1950, một phần của lực lượng đặc biệt Anh (UKSF). 
3. Một kính ngữ Ả Rập có nghĩa đen là “đàn anh” và mang ý nghĩa “nhà lãnh 
đạo và/hoặc thống đốc”. 4. Tên một bức tượng trong Blue Earth, Minnesota. 
Là biểu tượng của công ty The Minnesota Valley. 5. Một nhân vật được sử 
dụng trong quảng cáo thuốc lá Marlboro. 6. Là trang phục truyền thống có 
nguồn gốc từ Indonesia và được phụ nữ ở Indonesia, Malaysia, Brunei, 
Myanmar, Singapore, miền nam Thái Lan, Campuchia và một phần phía 
nam của Philippines sử dụng. 1. Danh hài người Mỹ. 2. Bạn có thể tìm hiểu 
kỹ hon ở chuông 9 của cuốn sách. 1. Cricket: Môn thể thao choi trên sân cỏ 
gồm hai đội, một đội sẽ ném bóng vào cọc gôn và có một người của đội còn 
lại sẽ dùng gậy đánh quả bóng đó. 2. Madison được mệnh danh là đại lộ thời 
trang của New York. 3. Tên một loại bánh ở Malaysia. (*) Một hồ nước ngọt 
cách thành phố Tô Châu ba kilômét về phía Đông Bắc, tỉnh Giang Tô, Trung 
Quốc. Hồ này nổi tiếng vì có loại cua Trung Quốc, thứ cua được xem như đồ 
cao lưong mỹ vị. (**) Đây là ca khúc nổi tiếng trên mạng từ những năm 
2009 đến nay, do Hà Tân sáng tác, được ca sĩ Mộ Dung Hiểu Hiểu trình bày, 
với thông điệp “Tình yêu không phải là thứ anh muốn bán, muốn mua là có”. 



(*) MBA là cụm từ viêt tăt của Master of Business Administration, thạc sĩ 
quản trị k inh doanh. (*) Là một trong bảy tập của bộ truyện Đi tìm thời gian 
đã mất của nhà văn Pháp Marcel Proust, đuợc viết từ 1908-1909 đến 1922 và 
xuất bản từ 1913 đến 1927, trong đó ba tập cuối chỉ đuợc xuất bản sau khi 
tác giả qua đời. Tiểu thuyết này đuợc xếp trong muời cuốn tiểu thuyết đuợc 
thanh niên Pháp ua thích nhất trong thế kỷ hai muoi. Tạp chí Time cũng bình 
chọn Đi tìm thời gian đã mất nằm trong số muời cuốn sách vĩ đại nhất mọi 
thời đại. (1) Jupiter Research: Hãng khảo sát trục tuyến nổi tiếng của Mỹ 
(ND) (2) Là loại thẻ khách hàng thân thiết, dùng để tích điểm thuởng sau 
mồi lần giao dịch mua hàng của khách. “Điểm” đuợc tích lũy có thể đuợc 
khấu trừ hoặc đổi lấy hàng hóa, dịch vụ ở những điểm giao dịch thuộc đon vị 
chấp nhận thẻ (ND) (1) Nguyên văn: problem (ND). (2) Một hợp chất hóa 
học có độc tính rất cao (Bảng A) (ND). (3) Thuong hiệu thuốc giảm đau của 
Johnson & Johnson, không chứa aspirin nên hiệu quả điều trị khá tốt và đuợc 
tiêu thụ rất mạnh (ND). (4) Nguyên văn: Fifth Amendment: Không ai có thể 
bị tuớc đoạt sinh mệnh, tự do hay tài sản mà không thông qua thủ tục công 
chính của luật pháp ngay cả khi nguời ấy là một tội nhân (ND). (1) Westem 
Electric: Một công ty viễn thông lớn của Mỹ (ND). (1) Thứ tuợng trung cho 
tiền khi choi bài, có thể quy đổi thành tiền sau khi kết thúc ván bài (ND). 1. 
Cựu chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn General Electric. 1. Thánh nh ân 
là nguời hoàn hảo, thông thiên lý. Thiện nhân là nguời không làm ác, đầy 
lòng nhân. Hai loại nguời này chẳng có ở đời, cho nên Khổng Tử chẳng 
thấy. Kém hai hạng nguời trên, có hạng quân tử và hạng hữu bằng là bậc bền 
chí theo đuờng lành. (1) Nguyên văn: Happen (ND). (1) Cụm từ “OccanTs 
razor” đuợc đua ra từ năm 1852 dựa trên nguyên tắc của nhà thần học, tu sĩ 
và luật su nguời Anh - Cha William Ockham (d’Okham) (ND). (1) Thái Hà 
Books liên kết với Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân xuất bản và phát 
hà nh năm 2010 (ND). (2) Nghiên cứu các tình huống chiến thuật trong đó 
các đối thủ lựa chọn hành động khác nhau để có thể tối đa hóa kết quả nhận 
đuợc. (ND) (1) Adrenalin là 1 loại hoóc-môn do tuyến thuợng thận tiết ra, có 
tác dụng làm co mạch (nhung lại làm giãn mạch ở não), tăng nhịp tim, làm 
co co, tăng luu luợng máu. Ngoài ra nó cũng là chất làm tăng sức mạnh và 
sức chịu đụng của các co (ND). (1) Nguyên văn: Debt Psychology (ND). (2) 
Trong tâm lý học, tâm lý động học nghiên cứu về mối quan hệ của nhiều 
khía cạnh khác nhau về ý thức (mind), nhân cách (personality) và linh hồn 
(psyche), những vấn đề này có quan hệ chặt chẽ với những vấn đề về tinh 
thần, xúc cảm, hoặc động co, đặc biệt là ở cấp độ vô thức (ND). (3) Thu 
nhập còn lại sau khi trả thuế (ND). (4) Nguyên văn: Four Horsemen of the 
Apocalypse (ND). 1. Định luật Murphy: Còn đuợc gọi là Định luật Đầu độc 
hay Định luật Bánh bo do một sĩ quan không quân Mỹ tên Edward A. 
Murphy sáng tạo ra sau hàng loạt vấn đề và rắc rối xảy ra tại một sân bay 



quân sự tại Caliíbmia. 2. George s. Patton (1885 - 1945): Là nhà chỉ huy 
quân sụ nổi tiếng của Lục quân Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ hai 
với các chiến dịch ở Bắc Phi, Sicily, Pháp và Đức. 1. Quy luật Parkinson 
đuợc Northcote Parkinson, nhà văn và nhà sử học nguời Anh , phát triển 
nhiều năm truớc đây. Là một nhà văn, Parkinson đua ra định luật này không 
phải bằng các thí nghiệm hay chứng minh, nó chỉ đon giản mô tả một phần 
thói quen sử dụng thời gian của con nguời một cách chân thật và hài huớc. 1. 
Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu của Napoleon Hill 
đã đuợc Thái Hà Books mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam. 2. Tahiti: 
Còn có tên gọi khác là Hòn đảo Thiên đuờng, là hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở 
khu vục Nam Thái Bình Duong. 1. Scandinavia: Là bán đảo gồm 3 nuớc 
Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển ở Bắc Âu. Báo cáo “Creating a Development 
Dynamic” năm 2001 của Accenture, Markle Foundation và UNDP. Suy luận 
đon giản, không dựa vào kinh nghiệm, thục tế. Thiếu ánh sáng. Tạp chí 
Nghiên cứu lập pháp số tháng 1/2003. Press kit hay media kit: Những tài liệu 
thuờng đính kèm thông cáo báo chí để hỗ trợ thông tin cho thông cáo báo 
chí, dành để gửi cho phóng viên. Bao gồm tiểu sử công ty, giới thiệu về sản 
phẩm, h ình ảnh hoạt động, hình ảnh sản phẩm... Nguời ta cũng có thể đua 
media kit lên website của công ty cho phóng viên tiện truy cập và sử dụng. 
Paul Lazarsfeld và Elihu Katz là những nguời đầu tiên nghiên cứu về lý 
thuyết hai buớc trong truyền thông từ năm 1940. Công trình nghiên cứu này 
đã đuợc xuất bản trong cuốn Personal Iníluency vào năm 1955. 1. Junichiro 
Tanizaki (1886-1965): Nhà văn Nhật nổi tiếng (tất cả các chú thích đều là 
của nguời dịch). 2. Jacques Prévert (1900-1977): Nhà tho Pháp nổi tiếng. 
Nhà tho này có một bài tho mang tựa đề “Inventaire”, trong đó liệt kê rất 
nhiều đồ vật chẳng có liên quan gì với nhau. 3. Thành phố nằm trên đảo 
Honshu, từng là thủ đô cố định đầu tiên của Nhật từ năm 710 đến năm 784. 
4. Vùng nằm trên đảo Honshu, gồm 6 tỉnh, trong đó có tỉnh Nara với thủ phủ 
là thành phố Nara. 5. Geisha trong tiếng Nhật chỉ những cô gái đuợc tập 
múa, hát và trò chuyện từ bé để làm tiếp viên trong các quán trà hoặc trong 
các buổi tiệc tùng. 1. Một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, bị các thần phạt 
phải vần một tảng đá lên đỉnh đồi, nhung mỗi lần gần đến đích, tảng đá lại 
lăn xuống. Đây là một hình phạt khủng khiếp vì nó vô ích và vô vọng. 2. 
Tổng trấn xứ Judée của La Mã, nguời đã giao Chúa Jesus cho các thẩm phán 
tôn giáo xét xử. 1. Tên hai thành phố Nhật bị ném bom nguyên tử trong Đại 
chiến Thế giới lần thứ hai. 2. Tên hai thành phố Nhật bị ném bom nguyên tử 
trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai. 1. Hãy nhớ nguoi rồi cũng có lúc phải 
chết. 2. Georges Bemanos (1888-1948): nhà văn Pháp, nguời đã thể hiện nỗi 
ám ảnh tội lỗi của nhân loại trong tác phẩm đầu tay của mình. 3. Dòng tu 
thiên về nhập định, Georges Bernanos có một tác phẩm mang tên Dialogues 
des Carmélites (Đối thoại giữa các nữ tu sĩ dòng Carmen). 4. Friedrich 



Nietzsche (1844-1900): Triết gia Đức. 5. André Maurois (1885-1967): Nhà 
văn Pháp. * Sô cửa hàng bao gôm cả các trung tâm thiêt kê triên lãm * Là 
thu nhập của toàn bộ công ty, bao gôm Target, Marshall Field's, Mervyns,... 



Table of Contents 


LỞĨ TƯA 
LỞI MỚ ĐÀU 

LÒI CẢM ƠN 

Phần. I - CÁCH VIẾT THỐNG CẢO BẢO CHI 

1 ■ VAI TRỜ CUA. THỐNG CẢO BẢO CHÍ 

2. MƯỜI ĐẺ TẢI CUA THỐNG CẢO BẢO CHỈ 

3. CHUẢN Bĩ TRƯỚC KHI VIẾT THỐNG CẢO BẢO CHỈ 

4. BỘ cuc CUA THỐNG CẢO BẢO CHỈ 

5. CỐNG THỨC 5W+H VÀ MỒ HỈNH THÁP NGƯƠC 

6. ÁP DUNG CỐNG THỨC 5W+H VÀ MỎ HÌNH THÁP NGƯƠC 

7. NHỮNG LƯU Ỷ KHI VIẾT THÔNG CẢO BẢO CHỈ 

Phần II - KỸ NĂNG TAO DƯNG QUAN HÊ VỚI GIỚI TRUYỀN 

THÔNG 

1. GIỚI TRUYỀN THÔNG - HO LẢ AI? 

2. KỸ NĂNG TAO DƯNG MỒI QUAN HÊ VỚI GIỚI TRUYỀN THÔNG 

3. TÍNH HUỐNG 

Phần IH - CÁCH THỨC Tổ CHỨC HOP BẢO 

1. VAI TRÒ CỦA TÓ CHỨC HQP BẢO^ 

2. PHẢN BĨẺT TỔ CHỨC HOP BẢO VỚI CÁC sư KIÊN KHÁC 

3. Sơ ĐỒ QUY TRÌNH TỐ CHỨC HỌP BẢO 

4. Ạp DUNG Sơ ĐỒ QUY TRÌNH VÀO TỒ CHỨC HOP BẢO 

Phần IV - PHƯƠNG PHÁP LẢM VIẼC HIẺU QUẢ GIỮA DOANH 

NGHIẼP VÀ CỔNG TY TRUYỀN THONG ÍPR AGENCYÌ 

1. HIẾU VẺ AGENCY 

2. DOANH NGHIẼP - AGENCY: MỐI QUAN HÊ ĐỔI BỀN CỦNG CÓ 

LƠI 

PHULUC 






























